Ajahn Chah 
Ty khưu Khánh Hy soạn dich 
Hòa thượng Kim Triệu hiệu dính 


A Tree in a Forest - A Collection of Ajahn Chah's Similes 
Dhamma Garden, Bangkok, 1994 


So lược tiểu sử 
Lời giới thiệu 
Cây cô thụ 


Phần Một 


. Người lang thang 
. Vó chuói khó 

. Nguói mü 

Lo thuóc 

Trẻ con nô đùa 

. Rán hó mang 

. Cái gáo dua 

. Náu nuóng 

9. Thàng khüng 
10. Cóc nuóc 

11. Đập ngăn nước 
12. Cái lỗ sâu 

13. áo quần dơ 

14. Chiếc cốc thủy tinh 
15. Người nghiện rượu 
16. Vit 

17. Khoảng trống không 
18. Gia đình 

19. Phân bón 

20. Lửa 

21. Cá 

22. Cá và éch 

23. Cái nơm cá 

24. Người đánh cá 
25. Đèn bám 

26. Xa lộ 

27. Con ếch 

28. Trái cây 

29. Đồng rác 

30. Nước sơn 

31. Có 

32. Bàn tay 

33. Cái hó 

34. Cán nhà 

35. Người nội trợ 
36. Con chó chóc 
37. Con dao tây 
38. Gút thắt 

39. Chiếc vá 

40. Mái nhà dột 
41. Lá cây 

42. Lá thư 

43. Khúc gỗ 

44. Gỗ 

45. Bờ sông 

46. Con dòi 


Muc luc 


Phàn Hai 


. Con méo 

. Gà trong chuóng 

. Tré con 

. Cáy óm yéu cong queo 
. Cái khay bán 

. Làu trén, làu duói 

. Những giọt nước 

. Con vit 

. Con giun 


. Mùi phân 

. Vật đắt giá 

. Đau nhức bên trong 

. Rơi từ cây xuống 

. Nông phu và người mẹ 
. Quả bóng đá 

. Bạn bé 

. Trái cây trong tay 

. Cây ăn trái 

. Gió rác 

. Di sai duóng 

. Đường ra phó 

. Dói Dién vói Chính Minh 
. Tiêu hóa tốt 

. Tram ga trung tâm 

. Sgi tóc trong tô canh 

. Sgi tóc che quả núi 

. Giáng duóng 

. Năm bùn 

. Gà mái hay gà trống? 

. Dược Thảo 

. Chủ và khách 

. Hòn sắt nóng 

. Một hòn sắt nóng đỏ khác 
. Thỏi sát nóng và viên kẹo 
. Lữ quán 

. Người chủ nhà 

. Đứa trẻ thơ ngây 

. Đứa trẻ 

. Ngứa đầu 

. Chìa khóa 

. Dùng chì đổi vàng 

. GIã biệt bạn xưa 

. Cái bật điện và cái bát 

. Con rắn mối 

. Mất chỗ nào tìm chỗ đó 
. Lá sen 


. Quả xoài 

. Thuóc và trái cáy 

. Thuong gia 

. Dàu và nuóc 

. Trẻ mồ côi 

. Xe bò 

. Mặt hó tinh lặng 

. Nước mua 

. Nuóc cháy 

. Con duóng 

. Táng đá 

. Cái dinh vít 

. Cáy ma 

. Con dao bén 

. Con rán 

. Con nhện 

. Nước cháy, nước đứng yên 
. Trái ngọt 

. Bình thủy 

. Người khát nước 

. Gai nhọn 

. Cái bày 

. Khách lữ hành 

. Cây 

. Con rüa 

. Cành cáy và ré cáy 
. Láa 

. Con tráu 

. Gà rừng 

. Sân dày loại thú 

. Hàng trăm mọi thứ 
. Tổ kiến 

. Vườn tảo 

. Quả táo 

. Mụt măng 

. Gậy lớn, gậy nhỏ 

. Người mù 

. Thân thé và vẻ đẹp của nó 
. Cơm 

. Lò gạch 

. Chiếc cầu 

. Tượng Phật 

. Xây nhà và nhuộm áo quần 
. Những chiếc xe 


137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
. Tiền, sáp và phân gà 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 


144 


Két 


Những đóa sen 
Khối nước đá 

Trái xoài 

Người bán hàng 
Thit 

Thit dính ó ké ráng 
Con cuón chiéu 


Con khí 

Tổ kiến lửa 

Bà có 

Nguoói nói dói 

Gié rách 

Người làm ruộng 
Khách dự tiệc 

Bàn đạp máy may 
Mẫu bánh ngọt 

Trồng cây ăn trái 
Tiêm thuốc độc 

Cây viết quí giá 

Con cọp điên 

Pháp hành của người chủ nhà 
Con khỉ 

Sông và suối 

Sợi thừng 

Cát và muối 

Học trò 

Mương thoát nước 
Mánh chai trong chân 
Con ngựa bất kham 
Cái gốc cây 

Thức án tráng miệng 
Quả xoài ngọt 

Quả đu đủ ngọt 

Máy ghi âm 

Võ sĩ và người ăn trộm 
Trộm và kẻ giết người 
Tám lưới cá chàng chit 
Ré Cáy 

Hướng vé phía ánh sáng 
Hu nguy 

Dây leo 

Chim kén kén 

Con trâu 

Giéng nước và vườn cây ăn trái 
Khúc gỗ 

Lạc hướng 


So Lược Tiểu Sử 


Ajahn Chah sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía Bắc Thái Lan. Ngài xuất gia sa di từ lúc còn nhỏ và 
trở thành một vị ty khưu năm 20 tuổi. Ngài theo truyền thống hành đầu đà của các sơn tăng trong nhiều 
năm. Hằng ngày mang bát xin ăn, chuyên tâm hành thiền và đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp. 


Ajahn Chah hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư danh tiếng trong đó có ngài Ajahn Mun, một vị 
thiên sư nói tiếng và được kính trong vào thời bấy giờ. Ajahn Chah đã chịu nhiều ảnh hưởng của ngài Ajahn 
Mun. Ajahn Chah là một thiền sư tuyệt diệu, Ngài đã dạy đạo một cách trực tiếp, rõ ràng, và tận tụy chia 
sẻ sự chứng nghiệm giáo pháp của mình cho những người đến sau. Lời dạy của Ngài thật đơn giản: “Hãy để 
sự vật tự nhiên, đừng dính mặc. Hãy xả bó tắt cả. Sự vật thé nào, hãy để y như vậy”. Ajahn Chah viên tịch 
vào ngày 16 tháng Giêng, 1992 ở Wat Pah Pong, tính Ubon Ratchathani. 


Lời giới thiệu 


Ajahn Chah thường nhắc nhở chúng ta rằng: Đức Phật chi day cho chúng ta phương cách tu dé thoát khó 
nhưng Ngài không thể tu thay cho chúng ta được. Không thể dùng lời dé diễn đạt chân lý mà cũng không 
thé dem chân lý dé tặng cho ai. Ajahn Chah thường nói với chúng ta là muốn giúp cho tâm thấy được chân 
lý chỉ có thé dùng ví dụ và sự so sánh. Nếu tạo được một vị Phật trong tâm thì chúng ta có thé thấy rõ rằng 
mọi vật không có gì khác với chúng ta cả. Nhiều ví dụ đã được Ajahn Chah dùng dé dạy Đạo phát xuất từ 
những kinh nghiệm thâm sâu trong lúc Ajahn Chah sống trong rừng. Việc thực hành của Ajahn Chah 
chỉ đơn giản là quán sát, theo dõi một cách chánh niệm và tinh giác tất cả những gì đang diễn ra bên trong 
cũng như bên ngoài chính minh. 


Ajahn Chah thường nói việc hành thiền của Ngài chẳng có gì đặc biệt. Ajahn Chah tự so sánh mình với một 
cội cây trong rừng. Cội cây chỉ là cội cây và Ajahn Chah cũng chỉ là Ajahn Chah thôi, chẳng có gì đặc biệt 
cả. Nhưng từ sự không đặc biệt này phát sinh ra một sự hiểu biết sâu xa về chính mình và thé gian. Không 
thé dùng ngôn từ dé diễn đạt giáo pháp. Giáo pháp tự hiển bày trong từng phút giây, nhung chi khi nào tâm 
tinh lăng ta mói có thé tháu hiéu giáo pháp. Ajahn Chah có khả năng kỳ diệu dé bién đổi giáp pháo vô ngôn 
thành những ví dụ tươi mát, lúc khôi hài ý nhị, lúc vần điệu nên thơ, thường là dé dánh dóng vào chó linh 
diéu nhát cüa con tim. Chüng ta dang chim dám trong bé ái duc như thú tham mòi ngon, ruồi say mật ngọt. 
Dói sóng chàng qua chi là nhüng chiéc lá rung và tàm cháng khác nào nhüng dóng nuóc cháy. 


Lời day của Ajahn Chah tràn đầy những ví dụ ý nhị nhu vậy. Chúng tôi sưu tập những ví dụ dày ý nghĩa 
thâm sâu này dé khơi động tâm linh những ai đang bị dày vò bởi những nhiệt não của thé gian tìm được 
một chỗ nghỉ yên tĩnh dưới bóng mát của một cội cây trong rừng. Ajahn Chah thường nói: "Chúng tôi dùng 
ví dụ để nói về giáo pháp, vì giáo pháp không có hình dáng. Ai có thể nói giáo pháp vuông hay tròn? 
Phương pháp hay nhứt để diễn giải giáo pháp là dùng ví du." 


Cây Cổ Thụ 

Người ta thường do hỏi về cách hành thiền của riêng tôi, tôi chuẩn bị tâm như thé nào khi ngồi thiền. Không 
có gì đặc biệt hêt, tâm tôi đê yên tại chó mà hôi nào tới giờ nó vần ở. Họ hỏi tôi, thê thì Ajahn Chah là một 
vị Alahán chăng? Tôi có biết đâu, tôi như cây có thụ dày lá hoa và trái, chim chóc tới ăn và làm tổ trong 


cây đó, nhưng cây có thụ không hay biết gi về thân phận của nó, nó cứ sóng tự nhiên như vậy, nó sao nó 
vậy, thế thôi. 


Phần I 
1. Người Lang Thang 


Khi không có chỗ ở thật sự thì chúng ta chăng khác nào một kẻ lang thang không định hướng, hết rẽ lối này 
lại rẽ sang lôi kia, dừng một lát rôi lại tiép tục di cho đên lúc chúng ta trở vé nơi trú ngụ thật sự của minh. 


Tất cả những gi chúng ta đã làm, chúng ta đều chán ngán chăng khác nào người rời làng dé di du lịch; khi 
nào trở vé nhà, người đó mới thấy thoải mái dễ chịu thật sự. Chẳng có nơi nào trên thế gian này là nơi trú 
ngụ bình an thực sự, đó là bản chất tự nhiên của thế gian. Hãy nương tựa vào chính minh để tìm một chỗ 
trú ngụ an toàn, đừng tìm cầu nơi nào khác bên ngoài. Khi niệm tưởng tới Đức Phật, nhớ những lời dạy 
chân thật của Ngài, lòng ta khởi dậy một sự biết ơn và tôn kính sâu xa. Mỗi khi thấy được sự thật của một 
sự vật nào đó thì chúng ta sẽ thấu đáo lời dạy của Đức Phật, dầu chúng ta chưa bao giờ thực hành giáo pháp. 
Nhưng đầu cho có kiến thức về Phật pháp và đã từng thực hành giáo pháp, nêu không thấy được chân tướng 
của giáo pháp thì chúng ta cũng chỉ là những người không nhà, chăng khác chi những kẻ lang thang 
không định hướng. Khi thấy được các pháp thế gian đều giả tạo ta sẽ tức khắc rời bỏ tất cả để trở về nơi trú 
ngu thật sự của mình, đó là con tâm của chúng ta. 


2. Vỏ Chuối Khô 


Khi thây được mọi sự trên thé gian này chăng khác nào những vỏ chuói khô vât bỏ thi bạn sẽ không còn bi 
dao động, chán nản, và đau khô trước sự đên đi liên hôi của mọi sự vật trên thê gian - dâu vui hay buôn. 


Nhận thức được điều này bạn sẽ thong dong trên đường giải thoát. 
3. Người Mù 


Cả thân và tâm chúng ta đều không ngừng sinh diệt. Các pháp hữu vi hay mọi sự vật trên thế gian đều luôn 
luôn biến đổi. Sở dĩ chúng ta không biết chính xác, đúng thực các hiện tượng đổi thay của thé gian vì chúng 
ta tin tưởng và chấp trước vào những cái giả tạo không thực, chăng khác nào chúng ta được một người mù 
dẫn đường. Làm thé nào chúng ta có thé đi được một cách an toàn dưới sự hướng dẫn của một người không 
sáng mắt. Người mù có thê đưa chúng ta vào rừng rậm um tùm vì họ không thấy đường. Cũng vậy, khi tâm 
bi mê mờ, dính mắc, bám víu vào các pháp thé gian, thì thay vì tim được hạnh phúc ta lại gáp khó dau, thay 
vì dat được an binh ta lại gặp giao động. Có một tâm nhu thé thi chi gặp gian nguy và khôn khó mà thói. 
Chúng ta muốn thoát khói đau khó và khó khăn, nhưng chúng ta lại tạo ra khó khăn và dau khó. Thé rồi, ta 
than trời trách đất. Ta đã tạo ra những nhân xấu. Và nguyên nhân của các việc làm tệ hạinày là do ta không 
biết rõ thực tướng của sự vật, không biết rõ các pháp hữu vi luôn luôn biến đồi, cứ khư khư chấp giữ chúng, 
nghĩ răng chúng sẽ ở mãi với minh. 


4. Lọ Thuốc 


Có thê ví sự tu hành của chúng ta với một lọ thuốc mà thầy thuốc phát cho bệnh nhân. Nếu không uống 
thuốc mà chỉ đọc cách dùng ghi trên lọ thuốc thì dầu có đọc hàng trăm lần lời chỉ dẫn bịnh nhân cũng không 
lành bệnh và vĩnh vi én không hưởng được chút lợi lộc nào do thuốc đem lại. Thấy không khỏi bệnh, bệnh 
nhân có thê oán trách thầy thuốc thiếu năng lực, hoặc lọ thuốc chăng có chút tác dụng nào. Bệnh nhân chẳng 
hề biết rằng mình chỉ xem xét chai thuốc và đọc cách dùng mà không chịu uống theo lời chỉ dẫn của thầy 
thuốc. Nếu bệnh nhân biết tuân theo lời chỉ dẫn và uống thuốc đều đặn thì đã khỏi bệnh rồi. Thuốc chữa 
bệnh của cơ thể. Giáo pháp của Đức Phật chữa bệnh tâm và đưa tâm về trạng thái khỏe mạnh tự nhiên. Đức 
Phật là bác sĩ chữa tâm bệnh của chúng sinh và Phật pháp là lương dược dé trị bệnh phiền não. Chúng ta, 
mỗi người đều có tâm bệnh, vậy hãy mau mau tìm về nương tựa nơi Phật Pháp. 


5. Trẻ Con Nô Đùa 


Quán sát bản chất của tâm nhiều lần, ta sẽ hiểu rõ rằng tâm chỉ là tâm không có gì khác. Đường lối của tâm 
cũng chỉ là như vậy... như vậy mà thôi. Đó là bản chất tự nhiên của tâm. Nếu thấy được điều này một cách 
rõ ràng thì ta không còn chấp trước vào sự suy nghĩ và cảm giác. Ta sẽ không thêm gì vào đó nữa nếu ta 
luôn luôn tâm niệm rằng "đó chỉ là đường lối của tâm mà thôi." Khi tâm thật sự hiểu rõ thi tâm sé xả bỏ tất 
cả. Suy nghĩ và cảm giác vẫn còn đó, nhưng chúng mát hết tác dụng. Chẳng hạn, lúc đầu bạn thấy khó chịu 
khi gặp một đứa trẻ hiếu động, chạy nhảy la hét ồn ào. Bạn có thé la mắng quở phạt nó. Nhung khi đã hiểu 
rõ răng bản tánh tự nhiên của trẻ con là hiếu động và đùa nghịch thì bạn sẽ không còn phiền trách chúng 
nữa. Khi xả bỏ thì mọi khó chịu sẽ tan biến. Tại sao mọi khó chịu tan biến? Bởi vì chúng ta đã chấp nhận 


bản chát tự nhiên của trẻ con. Cái nhìn của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta chấp nhận bản chát tự nhiên của 
mọi vật. Chúng ta xả bỏ tât cả. Gió đây, tâm chúng ta bình an hơn, có chánh kiên, có sự hiệu biệt đúng dán. 


6. Rắn Hỗ Mang 


Hoạt động của tâm chắng khác nào một con rắn hỗ mang độc hại có thê căn chết người. Nếu chúng ta không 
động chạm gì đến rắn thì rắn tự nhiên đi theo con đường của răn. Dầu cho rán có độc hại đến đâu cũng 
chẳng ăn nhăm gi đến ta. Nếu chúng ta không đến gần rån hay đụng vào rắn thì rắn chăng hé cắn chúng ta. 
Rắn hỗ mang hoạt động theo bản năng của nó. Chuyện đương nhiên là như vậy. Nếu khôn ngoan, bạn 
hãy dé rắn tự nhiên đừng đếm xia gì đến rắn. Cũng vậy, hãy dé mặc cái không tốt ở đó; dé nó đi theo đường 
lỗi tự nhiên của nó. Cũng dé cái tốt nằm đó; dé nó di theo đường lối tự nhiên của nó. Đừng nắm giữ vào cái 
thích hay cái không thích, giống như trường hợp không đụng đến rán hỗ mang vậy. Người thông minh, trí 
tuệ sẽ có thái độ như vậy đối với mọi cảm xúc dấy lên trong tâm mình. Khi điều tốt hiện khởi hãy dé nó tốt 
như vậy; hiểu biết bản chất của nó. Cũng vậy, khi điều không tốt hiện khởi hãy dé nó không tốt như vậy; 
dé nó thuận theo bản chất của nó. Chúng ta không muôn động, đến chúng vì chúng ta chẳng muốn gì cả. 
Chúng ta không muốn cái xấu. Chúng ta cũng chẳng muốn cái tốt. Chúng ta | không muốn nặng, cũng chẳng 
muốn nhẹ. Không muốn hạnh phúc cũng chăng muốn đau khô. Khi cái muốn của chúng ta chấm dứt thì sự 
bình an tĩnh lặng sẽ đến với chúng ta. 


7. Cái Gáo Dừa 


Tham muốn là một phiền não, nhưng trước tiên phải có ý muốn mới có thể khởi đầu việc hành thiền. Giả 
sử bạn đến chợ mua một quả dira và lúc ra về có người hỏi: 


- Anh mua dừa làm gì? 

- Mua dé ăn. 

- Anh sẽ ăn luôn gáo dừa sao? 

- Dĩ nhiên là không. 

- Tôi không tin, nếu không ăn luôn gáo đừa, tại sao anh lại mua nó? 
Vậy đó, bạn sẽ trả lời nhu thé nào khi có ai các cớ hỏi như vậy? 


Chúng ta nảy ra ý muốn hành thiền trước khi thực hành. Nếu không có ý muốn thực hành đến trước thì sẽ 
không có việc thực hành. Quán sát như vậy giúp cho trí tuệ phát sinh. Bạn biết rõ điều này. Cháng hạn, đối 
với trái dừa, bạn sẽ ăn luôn cái gáo dừa chăng? Dĩ nhiên là không. Vậy thì tại sao bạn mua nó? Bởi vì cái 
gáo dừa chứa đựng phần cơm dừa. Chúng ta không ăn gáo dừa, nhưng bây giờ chưa phải lúc vất bỏ nó. 
Thoạt đầu, phải giữ gáo dira lại. Sau khi ăn com dira xong, mới vất bỏ gáo dira. 


Việc thực hành của chúng ta cũng vậy. Trước khi hành thiền, ta phải có ý muốn hành thiền, nhưng sự muốn 
là một phiên não. Bởi vậy khi đã hành thiên rói, phái bó mọi ý muôn, moi tham ái di. Nêu có người nào cho 
răng chúng ta án cả cái gáo dừa thì đó là chuyện của họ. Chúng ta biệt chuyện của chúng ta đang làm 
là được rồi. 


8. Nấu Nướng 


Muốn thực hành giới, trước tiên phải huấn luyện thân và khâu, không cho chúng làm điều bát thiện. Nhiều 
người cho rằng muôn có giới hanh ban phải học thuộc lòng những câu Pàli và phải đọc tụng suốt ngày đêm. 
Nhưng thật ra, muốn có giới luật tốt đẹp thì chuyện phải làm là giữ thân và khâu trong sạch. Điều này chẳng 
có gì khó hiểu. Cháng khác nào chuyện nấu ăn. Đồ vào nói thứ này một ít, thứ kia một ít cho đến khi vừa 
đủ và ngon lành là được. Và khi món ăn đã ngon lành, bạn chẳng cần phải thêm gì vào nữa bởi vì các loại 
chất liệu để nấu nướng đã đầy đủ cả. Cũng vậy, giữ cho thân khẩu trong sach là ta đã giữ giới luật tốt đẹp. 


9. Tháng Khüng 


Giả sử một buổi sáng nào đó ban đang di dạo mát thì có người mắng chưởi ban. Vira nghe lời mắng chưởi, 
tâm bạn biên chuyên ngay. Bạn cảm thây bực mình, khó chịu, bị nhục mạ và muôn trả đũa tức khắc. 


Vài ngày sau đó, có người đến thăm bạn và cho biết rằng người mắng chưởi bạn hôm nọ là một thằng 
khùng: "Hắn khùng nhiều năm rồi. Hán đã mắng chưởi nhiều ngườinhư vậy. Chẳng ai thèm dé tâm đến 
những lời mắng chưởi của hắn." Vừa nghe xong, bạn cảm thấy nhẹ nhõm ngay. Sự khó chịu, sự bực mình, 
sự sân hận và cái cảm tưởng mình bị nhục mạ đang đè nặng tâm bạn hai ba hôm nay bỗng nhiên tan biến 
tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì bây giờ bạn đã hiểu sự thật. 


Trước đây, vì chưa biết, bạn nghĩ rằng gã kia là một người bình thường nên bạn tức giận, và sự tức giận 
này dày xéo tâm bạn, khiến bạn dau khó. Khi hiểu được sự thật thì mọi chuyện đều thay đổi: "Ô! Té ra hắn 
là một thằng khùng. Mọi chuyện xảy ra cũng do tánh khùng của hắn mà thôi! Chấp nhứt hắn làm gì." Thấu 
hiểu mọi chuyện bạn sẽ cảm thấy dé chịu. Đã hiểu rõ nén ban dé dàng xả bỏ. Nếu không hiểu rõ sự thật thì 
bạn bị dính mắc ở đó. Khi nghĩ rằng người mắng bạn là một người bình thường, bạn có thê giết hắn. Nhưng 
khi bạn tìm ra sự thật, biết hăn là tên khùng bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Đó là sự hiểu biết chân lý hay hiểu 
biệt sự thật. 


Nhiều người thấy được giáo pháp cũng có kinh nghiệm tương tự. Khi tham lam, sân hận và si mé tan biến 
thì cũng tan biến một cách tương tự như vậy. Bao lâu chưa biết rõ những điều này, chúng ta thường nghĩ: 
"Ta phải làm gì đây? Tức quá di thói!" hoặc "Ta phải làm gì đây, thích quá di thói!" Đó không phải là sự 
nhận thức hay hiểu biết rõ ràng. Đó cũng giống như lúc bạn nghĩ tên khùng là một người bình thường. 
Cho đến khi bạn biết được hắn là một tên khùng thì sự bực dọc của bạn mới tan biến. Không ai có thé chi 
cho ban thấy điều này, chi khi nào tâm tự nó nhận biết thì sự dính mắc chấp giữ mới được nhó bó. 


10. Cốc Nước 


Nhiều người đến gặp tôi có trình độ trí thức cao trong xã hội, trong đó có thương gia, sinh viên tốt nghiệp, 
giáo sư và nhân viên chính quyền. Tâm họ dày á üp các quan diém vé sy vát. Ho quá thóng thái nén khó có 
thé nghe người khác. Gióng nhu mót cái cóc, néu chứa đầy nước đơ thì trở thành vô dụng. Chỉ khi nào đồ 
hết nước dơ đi ta mới có thê sử dụng được chiếc cốc. Cũng như phải vứt bỏ mọi quan niệm của mình thì 
bạn mới có thé thấy được chân lý. Kiến thức có được do việc thực hành của chúng ta vượt ra ngoài sự thông 
thái và ngu dốt. Nêu bạn nghĩ rằng mình thông thái, giàu có, quan trọng và là một Nhà Học Phật Tinh Thông 
thì bạn đã che láp chân lý vô ngã. Tất cả những gi bạn thấy sẽ là tự ngã, tôi, của tôi. Nhưng Phật giáo thì 
loại bỏ tự ngã. Những kẻ quá thông thái sẽ không thé nào học hỏi được. Trước tiên, phải vất bỏ sự thông 
thái đi. Phải làm cho chiếc cốc trống không trước đã. 


11. Đập Ngăn Nước 


Thực hành định tâm nhằm mục đích giúp tâm an định vững chắc, đem lại sự bình an tĩnh lặng cho tâm. 
Tâm chúng ta thường vọng động và bất an, khó kiểm soát. Tâm cuốn trôi theo dục lạc ngũ trần như nước 
cuốn theo dòng thác lũ và tràn ngập khắp nơi. Con người biết cách khống chế nước, biết sử dụng và kiềm 
chế nước làm cho nước trở thành một nguồn lợi ích lớn lao cho nhân loại. Con người thật thông minh tài 
giỏi, họ biết cách làm những đập nước khổng lồ, những hồ trữ nước rộng lớn, những mương dẫn nước hữu 
ích. Tất cả công tác trị thủy trên đều nhằm mục tiêu làm cho nước hữu dung hơn; không dé cho nước phóng 
túng buông lung, muốn chảy đến đâu thì chảy rồi cuối cùng dòn vào chỗ thấp nhất mà không dem lại chút 
lợi ích nào. 


Tương tự như vậy, khi tâm được kiểm soát, được thường xuyên huấn luyện, được ngăn chặn không cho tự 
do phóng túng, như nước được đập ngăn giữ, thì sẽ tạo được vô vàn lợi ích. Đức Phật dạy: "Tâm được kiểm 
soát, chế ngự sẽ đem lại bình an, hạnh phúc thật sự. Hãy thận trọng huấn luyện tâm để đạt được lợi ích lớn 
lao nhất." Những loại thú như voi, ngựa, bò v.v... phải được thuần hóa trước khi sử dụng vào công việc, và 
chỉ khi nào đã được huấn luyện thuần thục thì sức mạnh của chúng mới thực sự đem lại lợi ích cho chúng 
ta. Cũng vậy, tâm được huấn luyện tốt đẹp sẽ có nhiều phúc lợi gấp bội tâm chưa thuần thục. Đức Phật và 


các thánh đệ tử của Ngài cũng đã huấn luyện tám như váy. Trước kia, khi tâm chưa thuần thuc, các Ngài 
cũng phải dày công huấn luyện, tương tự như chúng ta dang có găng làm ở đây. Hãy xét xem tại sao các 
Ngài được chúng ta tôn kính ngưỡng mộ như thế, đông thời cũng nên xét xem chúng ta đã thu nhận được 
những lợi lac gi qua lời day của các Ngài. Tâm được kiêm soát và huấn luyện là một thiết bị tốt đẹp, hỗ trợ 
chúng ta trong mọi công việc và trong mọi hoàn cảnh. Ngườinào chịu bỏ công huấn luyện tâm sẽ có một 
cuộc sóng quân bình, biết phát triển và điều hành hợp lý các hoạt động thường nhật. Và một khi tâm đã được 
huấn luyện thuần thục, đúng cách thì bình an hạnh phúc to lớn sẽ đến với chúng ta. 


12. Cái Lỗ Sâu 


Giả sử có một cái lỗ và có một vật gì ở dưới đáy. Người nào đút tay vào lỗ mà không đụng. đến đáy đều 
than là lỗ quá sâu. Một trăm người hay một ngàn người đều than như vậy. Chẳng một ai bảo rằng tay mình 
không đụng được đáy lỗ vì tay quá ngắn. Chúng ta hãy trở về với chính mình, hãy bước lùi một bước dé 
nhìn vào chính chúng ta. Đừng than răng cái lỗ quá sâu mà hãy nhìn vào cánh tay của chính mình. Nếu bạn 
có thể thấy rõ điều này thì bạn sẽ tiến bộ trên đường tỉnh thần và sẽ tìm được hạnh phúc tốt đẹp. 


13. Áo Quần Dơ 


Khi mặc áo quần do hay cơ thé do, tâm ta cũng bi ảnh hưởng và cảm thấy bực bội khó chịu. Nếu giữ cơ thê 
và áo quần sạch sẽ gọn gàng thì tâm cũng nhe nhàng dễ chịu. . Cũng vậy, khi giới luật không được gìn giữ, 
hành động và lời nói do bán thì tâm cũng bát an, tinh thần xuống tháp và nặng né. Nếu không tu hành đàng 
hoàng thì không thể nhận chân và thám nhuàn phần tinh túy của giáo pháp đang nội tại trong tâm. 
Hành động và lời nói thiện lương phát xuất từ một con tâm được đào luyện đúng cách. Bởi thế phải kiên trì 
thực hành dé huấn luyện tâm một cách liên tục. 


14. Chiếc Cốc Thủy Tinh 


Làm thế nào để có chánh kiến? Tôi có thé trả lời một cách giản di qua chiếc cốc thủy tinh tôi đang cầm đây. 
Đây là cái cốc thủy tinh thật trong sáng và hữu dụng. Ban có thê dùng chiếc cốc này dé uóng nuóc hay 
đựng nước và giữ nước trong một thời gian dài. Chánh kiến "hay su hiểu biết đúng đắn là thấy cái cốc này 
như một cái côc vỡ, một cái cốc đã tan thành từng mảnh. Nếu bạn duy trì sự hiểu biết đúng đắn này trong 
khi dùng chiếc cốc, biết rằng chúng chỉ là tập hợp của những yếu tó, những, yêu tố này kết hợp lại với 
nhau để rồi lại vỡ vụn ra sau đó. Nếu có được chánh kiến như vậy thì bạn chăng gặp vân đề gì khó khăn 
nữa. Cũng vậy, thân thé chúng ta cháng khác nào chiếc cốc thủy tinh, cũng sẽ đi đến chỗ vỡ ra từng mảnh 
và chết. Bạn cần phải ý thức điều này. ý thức điều này không có nghĩa là bạn phải đi đến chỗ tự giết mình. 
Cũng không có nghĩa là đập bé hoặc vứt bỏ chiếc cốc di. Bạn có thé dùng chiếc cốc cho đến khi nó vỡ ra 
từng mảnh theo luật tự nhiên của nó. Cũng vậy, co thé này chăng khác nào một chiếc xe phải được sử dụng 
cho đến lúc nó trở về với cát bụi theo đường lối của nó. Công việc của bạn phải làm là thấy rõ bản chất 
và đường lối tự nhiên của sự vật. Sự hiểu biết này có thể giúp bạn thong dong tự tại trước mọi biến đổi của 
thê gian. 


15. Người Nghiện Rượu 


Dính mắc vào dục lạc ngũ trần chăng khác nào người nghiện rượu tự đốt cháy gan ruột mình mà không hề 
hay biệt. Người uóng rượu chăng bao gió biét đủ, họ uông liên miên mà không hé nghĩ đên sự tai hại của 
rượu. Rôt cuộc họ sẽ bị đau khô vì bệnh tật hoành hành. 


16. Vịt 


Việc hành thiền chăng khác nào việc nuôi vịt. Bốn phận của chúng ta là cho vịt ăn uống. Vit lớn nhanh hay 
chậm là chuyện của vit, không phải chuyện của chúng ta. Hãy dé cho vit tự nhiên làm công việc của vit. 
Bồn phận của bạn là hành thiền. Dầu tién nhanh hay chậm, bạn cũng chỉ cần thản nhiên nhận mà thôi. Khi 
tiễn triển nhanh thì biết là tién triển nhanh, khi tién triển chậm thì biết là tién triển chậm, thé thôi. Thấy tién 
nhanh mà vui là trật rồi, thấy tiến chậm mà buồn là trật rồi. Nó sao thì biết nó như vậy. Đừng gò ép. Thuc 
hành như vậy là có căn bản tốt đẹp. 


17. Khoáng Tróng Khóng 


Moi người đều muốn Niết bàn, nhung nếu ta nói cho họ biết răng Niết bàn chăng có chi cả thi họ sẽ bắt đầu 
suy nghĩ. Nhưng Niết bàn thực sự là chẳng có gì cả, hoàn toàn không có gi cả. Hãy nhìn xem cái mái nhà, 
cái nền nhà này. Thử nghĩ rằng mái nhà là cái có, cái hiện hữu và nên nhà cũng là cái có, cái hiện hữu. Bạn 
có thê đứng trên mái nhà hay trên nền nhà, nhưng bạn không thê đứng ở khoảng không giữa mái nhà và 
nén nhà. ở đâu không có cái có thì ở đó trống không. Nếu nói một cách trực tiép, ta nói Niét bàn là sų tróng 
không này. Nghe nói nhu vày, nguòi ta sé thut lùi môt buóc. Ho không muôn tién tới. Ho sợ vào Niét bàn 
sé khóng cón nhin tháy con cái và thân bàng quyén thuóc. Bói thé mói khi chúng tôi chúc phúc cho thiện 
tín, câu mong các thiện tín sông lâu, sắc đẹp, yên vui và sức mạnh thì họ sẽ rất sung sướng. Nhưng nếu 
bắt đầu nói với họ về sự xả bỏ và trống không thì họ chắng muốn nghe. Có khi nào bạn thấy một người giả, 
già khụm, có sắc đẹp, khỏe manh và yên vui không? Nhung khi chúng tôi chúc họ sông lâu, sắc đẹp, an 
vui, sức mạnh thì tất cả đều vui mừng và hài lòng. Họ đã dính mắc vào sự có, sự trở thành; dính mặc vào 
sinh và tử. Họ muốn đứng ở trên mái nhà hay ở trên nền nhà, hiếm có người nào dám đứng ở giữa khoảng 
trống không. 


18. Gia Đình 


Bạn chăng phải cần đi vào rừng sâu núi thắm hay hang động âm u dé tìm kiếm giáp pháp. Giáo pháp năm 
ngay ở tâm bạn. Giáo pháp có ngôn ngữ của kinh nghiệm. Gita kinh nghiệm và khái niệm có sự khác biệt 
lớn lao. Người nào nhúng tay vào nước nóng cũng đêu cảm thấy nóng. Cảm giác nóng này có thê được diễn 
tả qua nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cũng vậy, người nào nhìn sâu vào tâm cũng đều có kinh nghiệm tương 
tự. Trình độ văn hoá, địa vi, ngón ngữ chẳng ảnh | hưởng gi dén kinh nghiệm này. Nếu tâm mỗi người đều 
đạt đến chân lý thâm diệu, đạt đến giáo pháp thì tất cả trở thành một đại gia đình, trở thành cha mẹ, anh chị 
em của nhau. Được như thế bởi vì tất cả đều nếm hương vị tỉnh túy của tâm. Con người có hình dáng khác 
nhau, có bề ngoài khác nhau, nhưng huong vi tinh túy của tâm thì giống nhau. 


19. Phân Bón 


Phién não của chúng ta là phân bón cho việc hành thiền. Cháng khác nào dùng các loại phân bò, gà v.v... dé 
bón cho các loại cây ăn trái khiến cây có nhiều quả ngon ngọt. Trong đau khổ có hạnh phúc, trong hỗn loạn 
có an tinh. Dau khó sinh ra hạnh phúc, hỗn loạn sinh ra an tịnh. Hãy lấy đau khó và hỗn loan làm phân bón 
cho hạnh phúc và an tinh. 


20. Lửa 


Không thể làm việc gì chỉ trong một sớm một chiều mà đạt được kết quả. Việc hành thiền cũng vậy, trong 
thời gian đầu chúng ta không thể nào thấy được kết quả việc hành thiền của mình. Giống như một ví dụ mà 
tôi thường hay nói với các bạn: Một người lấy lửa bằng cách cọ hai thanh củi vào nhau, nhưng vốn tính vội 
vã nén anh ta không đủ kiên nhẫn dé làm việc này. Anh có găng cọ sát một lát lại dừng. Cọ sát rồi dừng, cứ 
thế mãi. Sức nóng vừa mới tạo được một chút đã tan biến, thế là anh ta cứ phải cọ mãi. Dàn dàn anh mệt 
nhoài. Không những anh ta mệt nhoài mà còn thất vọng và chán nản. Anh tự nhủ: "Không thể có lửa được". 
Và cuối cùng anh ta quyết định bỏ việc tìm lửa. 


Thật ra anh có làm công việc tìm lửa, nhưng chưa tạo đủ sức nóng đề lửa phát sinh anh đã bỏ cuộc. Tâm 
chúng ta cũng thế, trừ phi tâm đạt được sự bình an thật sự, bằng không trước sau tâm vẫn như vậy. Bởi 
thế, Đức Phật dạy chúng ta hãy tiếp tục công việc, tiếp tục thực hành. Có thể chúng ta nghĩ rằng: "Nếu chưa 
hiểu gi cá thi làm sao có thé thực hành?" Khi nào thực hành đúng dán, trí tuệ sẽ phát sinh. Bởi vậy, hãy tiếp 
tục thực hành. Nếu thực hành liên tục không gián đoạn, chúng ta sẽ bắt đầu biết được chúng ta đang làm gì 
và sẽ quan tâm đến việc hành thiền nhiều hơn. 


21. Cá 


Chúng ta không muôn có tham ái hay ước muôn. Nhưng nêu không có ước muôn thì làm sao tu hành? 
Chúng ta phải có ý muôn thực hành. Ước muôn và không ước muôn déu là phiên não, cả hai đêu là vân dé 


si mê thiếu trí tuệ. Đức Phật cũng có ước muốn vậy. Ước muốn luôn luôn có mặt, đó chỉ là điều kiện của 
tâm. Những người có trí tuệ vẫn có ước muốn, nhưng họ không chấp trước, dính mắc. Ước muốn của chúng 
ta chăng khác nào con cá lớn nằm trong lưới. Phải đợi cho đến khi cá mát sức thì mới có thé bát được dé 
dàng. Nhung phải luôn luôn trông chừng đừng dé cá trốn thoát. 


22. Cá Và Éch 


Chấp trước, dính mắc vào duc lạc ngũ trần chẳng khác nào cá bị mắc câu, dầu có vùng vậy đến đâu cũng 
không thoát khỏi. Thực ra bạn không bị bắt như cá, nhưng bị bắt như một con ếch. Con ếch khi đớp môi, 
nó nuốt luôn cả lưỡi câu vào bụng, trong khi đó, con cá chỉ bị lưỡi câu móc vào mồm. 


23. Cái Nơm Cá 


Nếu nhìn thấy rõ ràng điều tai hại và sự lợi ích của sự vật thì bạn chẳng cần phải nhờ ai nói cho biết điều 
này nữa. Hãy tưởng tượng rằng người đi bắt cá trông thấy có vật gì động đậy trong nơm cá của mình. Nghe 
tiếng quậy, tiếng vùng vây trong nom, nghĩ răng đây là một con cá nên người bắt cá đun tay vào nơm. 
Lúc đụng nhằm con vật anh ta cảm thấy ngờ ngợ. Anh ta không thể nhìn thấy nó nên không biết chắc đó là 
con gi? Nếu là một con lươn thì anh sẽ có một bữa ăn ngon lành. Ngược lại, nếu là con rắn thì anh ta có thé 
bị rắn cán. Anh không biết chắc đây là con gi. Anh phân vân cháng biết phải làm sao, nhưng lòng tham quá 
manh anh nắm ngay lấy con vật cho rằng có thé đó là con lươn. Anh kéo con vật ra khói nom và nhận ra 
ngay đó là con rắn. Cũng may con rắn chưa cắn tay anh ta. Không chút do dự, anh vất răn đi ngay. Chàng 
cần phái đợi ai nói cho anh biết rằng: "Hày, rån đó! Vát di!" Khi nắm con rắn trong tay, anh biết rõ phải 
làm gì. Lời nói cũng không hiệu lực bằng. Tại sao? Bởi vì anh ta thực sự thấy được sự nguy hiểm. Rắn cắn 
có thé làm anh đau nhức kinh khủng và có thé chết. Chả cần phải đợi ai nhắc cho anh biết điều này. Việc 
thực hành cũng vậy, nếu chúng ta cứ thực hành cho đến khi thấy rõ bản chất của sự vật thì chúng ta sẽ 
không còn đụng đến hay nắm giữ những điều tai hại nữa. 


24. Người Đánh Cá 


Việc hành thiền sẽ dẫn chúng ta đến chỗ hiểu biết. Lấy ví dụ về một người đánh cá đang kéo vợt lưới lên 
và thấy một con cá lớn trong đó, bạn hãy thử tưởng tượng cảm giác của người đánh cá lúc ấy như thế nào. 
So con cá lớn sây chạy mát, anh ta vội vàng giữ lây lưới giật manh và xoắn chiếc lưới lại; kém ngay chỗ 
lưới thắt và không cho cá thoát khỏi lưới. Nhưng vừa mới giật mạnh lưới thì cá đã chạy thoát. Cá đã lợi 
dụng lúc anh vội vã và không thận trọng để chạy thoát. 


Thời xưa nghệ thuật bắt cá dạy rằng phải làm từ từ, phải thận trọng và nhẹ nhàng thu lưới dé cá khỏi chạy 
mát. Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy. Hãy khoan thai, từ tốn, thận trọng thâu lưới dé con cá tâm khỏi 
chạy mát. Đôi lúc chúng ta cảm thấy không muốn hành thiền. Có thể chúng ta không muốn nhìn nữa, không 
muốn biết nữa, nhưng chúng ta hãy tiếp tục hành trì, hãy tiếp tục xem xét những cảm giác đang dáy lên. 
Kiên trì đừng chán nản, đó là hành thiền. Nếu cảm thấy thích thú trong việc hành thiền thì hãy hành thiên. 
Nếu cảm thấy không thích thú trong việc hành thiền cũng cứ hành thiền. Cứ kiên trì tiếp tục hành thiền. 


Nếu thích thú trong việc hành thiền thì sức mạnh của đức tin sẽ giúp ta có nhiều nỗ lực tinh tán trong công 
việc mà ta đang làm. Nhưng ở tầng mức này, chúng ta vẫn chưa có trí tuệ, dầu cho có nỗ lực tinh tắn chúng 
ta cũng chưa có thê gặt hái kết quả tốt trong việc hành thiền. Chúng ta phải kiên trì thực hành lâu dài, mặc 
dầu có lúc chúng ta chán nản vì cảm thấy răng việc hành thiền của mình chẳng đi đến đâu và mình sẽ không 
tìm được đạo, có lúc chúng ta cảm thấy không thể tìm được bình an hay không đủ điều kiện hoặc phương 
tiện để hành thiền, cũng có thể cảm thấy con đường đang đi không thể đạt được kết quả. Vì cảm nghĩ như 
thế, ta có ý muốn dứt bỏ việc hành thiên. 


Ở giai đoạn này, chúng ta phải hết sức thận trọng. Chúng ta phải sử dụng đức kiên nhẫn và chịu đựng giống 
như trường hợp kéo lưới con cá lớn, chúng ta phải từ từ tìm cách và từ từ kéo nó lên. Trận chiến không quá 
khó khăn lắm đâu. Bởi vậy, hãy từ từ, thận trọng, liên tục, không gián đoạn kéo lưới dần dần lên. Cuối 
cùng, sau khi con cá đã bị mệt và ngưng vùng váy lúc bấy giờ ta có thé bắt nó một cách dé dàng. Đó là 


chuyện bi inh thường xảy ra trong lúc tu hành. Chúng ta phải từ từ và thận trong dé có thé gặt hái kết quả. 
Chúng ta phải dùng phương thức như vậy đê hành thiên. 


25. Đèn Bám 


Trong Phật giáo, chúng ta luôn luôn nghe nói đến sự xả bỏ, không chấp giữ, điều này có nghĩa là gì? Điều 
này có nghĩa là câm giữ mà không dính mắc. Hãy lấy cây đèn bám làm thí dụ. Thấy một vật, thoạt đầu 
chúng ta chẳng, biết đây là vật gì, chúng ta tự hỏi: Cái gì đây? Ta bèn cầm lên. Ô! cây đèn bấm. Nói xong, 
ta bỏ cây đèn bám xuống. Khi cám nắm các sự vật cũng thế. Nếu không cầm nắm gì cả thì phải làm sao đây? 
Nếu không nắm giữ vật thì ta không thể làm được gì cả. Bởi thế trước tiên ta phải năm một thứ, đó là sự 
muốn. Đúng vậy, có ước muốn sẽ dẫn đến có kết quả. Cũng như việc bạn đến đây, trước tiên bạn phải có ý 
muốn đi đến đây, nếu không có ý muốn đó thì bạn đã không có mặt ở đây hôm nay. Chúng ta hành động 
bởi vì chúng ta muốn làm. Nhưng khi ước muốn phát sinh, đừng bám víu vào nó. Cũng như ta không chấp 
giữ láy cây đèn bắm này. Cái gì đây? Ta cầm cây đèn lên. Ô! cây đèn bám. Thé rồi ta bỏ cây đèn xuông. Đó 
là ý nghĩa của sự cầm nắm mà không chấp giữ, không dính mặc. Chúng ta ý thức, chúng ta nhận. biết, xong 
liền xả bỏ để nó ra đi. Chúng ta không dại dột chấp giữ, dính mắc vào sự vật. Nhưng chúng ta cầm nắm sự 
vật với trí tuệ rồi dé chúng ra đi. Tốt hay xấu đều xã bỏ, đều dé chúng ra đi một cách tự nhiên. 


26. Xa Lộ 


Nghĩ rằng chúng ta là những pháp trần hay pháp hữu vi biến đôi, hoặc nghĩ rằng chúng ta đang hạnh phúc 
hay không được hạnh phúc, hoặc đồng hoá hạnh phúc và dau khó với chúng ta, v.v... Nghi nhu vậy không 
phải là hiểu biết đầy đủ rõ ràng bản chất thật sự của vạn pháp. Đó là những ý nghĩ sai lầm hay tà kiến. 
Chúng ta không thê thúc ép sự vật đi theo hay diễn ra theo chiều hướng mà ta ưa thích. Sự vật diễn biến 
theo đường lối tự nhiên. Láy một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn ra ngôi ngay giữa xa lộ và các loại xe lớn, 
nhỏ đang boong boong chạy về hướng bạn. Bạn không : thé bảo những chiếc xe dừng lại, dầu ban có nói 
giận thì xe cũng vẫn tiếp tục chạy vê phía bạn đang ngôi. Vậy thì bạn phải làm gì bây giờ? Bạn chỉ còn 
cách rời khói xa lộ. Xa lộ là noi dé cho xe chạy. Vì thé, ban sẽ khó nếu bạn không muốn xe chạy trên xa lộ. 


Đối với các pháp trần hay pháp hữu vi cũng vậy. Chúng ta cho rằng các pháp trần đã quấy rói ta. Như khi 
ta đang ngồi hành thiền mà nghe tiếng động, chúng ta nghĩ rằng: Ó! Tiếng động này đã quây nhiễu ta! Nếu 
nghĩ rằng tiếng động quấy rây thì ta sẽ khô sở. Thật ra ai đã quấy rây ai đây? Nếu chịu khó quán sát sâu 
hơn một chút, chúng ta sẽ thấy rằng chính chúng ta đã quấy Tây tiếng động. Tiếng động chỉ đơn giản là 
tiếng động. Nếu chúng ta hiểu biết tiếng động theo lối này, thì chăng có chuyện gì xảy ra thêm nữa. Hãy dé 
yên cho tiếng động đến rồi đi. Chúng ta thấy rõ bản chất sanh diệt của âm thanh và thấy âm thanh chẳng có 
liên hệ gì đến ta cả, đó là trí tuệ thật sự liễu ngộ chân lý. 


Thấy cả hai mặt bạn sẽ có bình an thật sự. Nếu chỉ thấy một mặt bạn sẽ đau khó. Khi thấy rõ cả hai mặt là 
bạn đã hành theo trung đạo, đó là sự thực hành đúng đắn của tâm, đó là điều mà ta | goi là tu chánh tri kiến 
hay làm theo sự hiểu biết đúng dán. Tương tự như vậy, bản chất của tất cả pháp trần là vô thường và hoại 
diệt, nhưng chúng ta muốn nắm giữ, muốn mang chúng theo và tham đắm chấp giữ chúng. Chúng ta muốn 
các pháp trần trở thành sự thực. Chúng ta muốn tìm sự thật trong những cái không thật. Người nào có ý 
muốn như thé và dính mắc chấp giữ pháp trần, xem pháp trần như chính mình, người đó sẽ đau khó. Đức 
Phật dạy chúng ta hãy chú tâm xem xét điều này. 


27. Con Éch 


Càng lơ là hành thiền, càng lơ là đến chùa nghe pháp, tâm chúng ta càng bị chìm đắm sâu xa hơn như con 
ếch tién vào một lỗ hang. Một người nào đó với cái móc đi ngang qua, thé là cuộc đời chú éch chấm dứt. 
Chú éch chăng còn cơ hội chay thoát, chi có nước nghênh có lên dé bị bắt di thôi. Bòi vậy, phải thận trọng, 
đừng thụt lùi vào trong lỗ như con ếch. Một người nào đó đi ngang qua sẽ móc có bạn lôi ra. ở gia đình, bị 
con cháu và của cải quấy nhiễu, nên bạn còn tệ hại hơn chú ếch nữa. Bạn không biết làm thé nào dé tách 
rời khỏi con cháu và của cải. Bạn đã thụt lùi vào trong hang rồi đấy. Khi già, đau, chết đến, bạn sẽ làm 
gì đây? Cái móc sắp đến bắt bạn đó, bạn trón đi đường nào bây gió? 


28. Trái Cây 


Một cây ăn trái đang nở hoa. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thoáng qua. Hoa rơi lác đác trên mặt đất. Một 
sô nụ còn lai phát triên thành những trái cây nhỏ. Một trận gió nữa lại thôi qua và một sô tráinon roi rụng. 
Một sô trái còn lại lớn dân và hườm chín. Một sô khác chín mùi trước khi rụng. 


Con người cũng vậy, như hoa và trái trước cơn gió. Rồi cũng sẽ rơi rụng trong từng lứa tuôi của cuộc đời, 
một sô người chết ngay lúc còn trong bụng mẹ, một số lia đời vài ngày sau khi sinh, một số sống được vài 
năm rồi chết khi chưa đạt đến tuói truóng thành, mót số chết vào lúc tuói thanh xuân, một số đến tuói già 
rồi mới chết. Hãy trầm tư về cuộc sống của con người, liên tưởng đến bản chất của trái cây trước gió. 


Chúng ta thấy hoa, trái và cả chúng ta đều không vững bền. Tâm chúng ta cũng vậy, khi pháp trần sinh khởi 
thói và quét qua tâm, thì tâm roi như trái cây rơi rụng. Đức Phật hiểu rõ bản chát không vững bèn của sự 
vật, Ngài quán sát hiện tượng của trái, hoa trước gió và nghĩ đến các đệ tử của ngài: Tỳ Kheo và Sa Di. 
Ngài thấy rằng tất cả đều có cùng bản chất không vững bền. Đó là bản chát chung của mọi sự, mọi vật, mọi 
pháp trần. Làm sao có ngoại lệ? 


29. Đống Rác 


Nếu tâm bạn an tịnh tĩnh lặng thì nó sẽ trở thành một dụng cụ quan trọng đề dùng. Nhưng nếu bạn ngồi chỉ 
với mục đích dé có tâm định hầu đạt được cảm giác hạnh phúc và vui vẻ thì bạn đã phí mát thì giờ. Hành 
thiền là làm cho tâm an tịnh tĩnh lặng ôn định, rồi dùng tâm yên lặng ôn định này dé xem xét thân và tâm 
hầu thấy rõ ràng chính xác bản chất của chúng. Ngược lại, néu chi tập cho tâm yên tịnh dé phiền não khỏi 
phát sinh thì chăng khác nào dùng một tảng đá tạm thời đậy hồ rác. Nếu dời tảng đá đi, hồ rác hôi thối vẫn 
còn nằm đấy. Sự định tâm không phải dé tạm thời hưởng thu an lạc, mà là dé xem xét chính xác bản chất 
của thân và tâm, đó là đạo giải thoát chân chính. 


30. Nước Sơn 


Phải quán sát thân trong thân, những gì xảy ra trong thân hãy nhìn kỷ nó. Nếu chỉ nhìn bên ngoài sẽ không 
thấy rõ. Ta thấy tóc, lông, móng, răng, da, v.v... Chúng chỉ là những cái đẹp mê hoặc ta. Bởi thế, Đức Phật 
dạy ta hãy quán sát bên trong, nệm thân trong thân. Những gì trong thân, hãy thận trọng xem xét. Khi quán 
sát kỷ càng ta sẽ thấy. nhiều điều làm ta ngạc nhiên. Bởi vì, mặc dầu chúng ở bên trong ta, nhưng ta chẳng 
bao giờ nhìn thấy. Mỗi khi đi đâu ta | mang chúng theo nhưng ta chẳng hiểu tí gì về chúng. Như trường hợp 
ta ra tiệm mua một cái ghế “bằng gô, tháy mót cái ghé có nước son bóng loáng dep đẽ, ta mua vé dùng, 
nhung chi mót thói gian ngắn, chiếc ghế hư gãy vì loại gỗ dùng làm chiếc ghế không tốt. Như vậy, ta chỉ 
nhìn bé ngoài chiếc ghé mà không dé tâm đến chất gỗ bên trong. 


Co thé ta cũng vậy, nếu chỉ nhìn cái vỏ bé ngoài ta sẽ bảo nó hoàn mỹ, nó dep dé tức là chúng ta quên mát 
vô thường, khó và vô ngã. Nếu nhìn vào bên trong ta sẽ thấy nó thật do bán, xấu xa, chăng có gi dep dé. 
Nếu nhìn với cái nhìn chân thực, nhìn theo chân dé, nhìn vào nguyén chát, dát, nuóc, gió, lửa của thân thể 
này mà không phết một lớp sơn mới mẻ bên ngoài thì ta sẽ thấy nó thật là dơ dáy, không có gì đáng để ưa 
thích thì tâm nhờm chán phát sinh. Cảm giác nhờm chán không phải là tâm chán ghét thế gian, vì không 
phát xuất từ lòng sân hận. Nó chỉ giản dị là tâm đã được trong sạch, một tâm xả bỏ. Ta thấy rằng tất cả sự 
vật đều không có bản chất, không thể trông cậy và nương tựa vào được, dầu cho ta có muốn chúng, có yêu 
thương chúng đến đâu di nữa chúng cũng chẳng thèm dé ý đến ta. Chúng chỉ di theo đường lối riêng của 
chúng mà thôi. Sự vật vốn bát ôn, vón không đẹp. Không ai có thé thay đôi bản chát bất ôn có và không dep 
dé này của chúng. Bởi thế Đức Phật dạy rằng khi ta cảm nhận hình sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và đôi 
tượng tâm ý thì hãy xả bỏ ngay, dầu cho đó là cảm giác hạnh phúc hay đau khổ, chúng cũng đều giống 
nhau. Hãy xà bỏ, hãy dé chúng ra đi. 


31. Có 


Bạn tham thiền dé tìm bình an tĩnh lặng. Sự bình an tĩnh lặng mà người ta thường nói là sự bình an tĩnh 
lặng làm diu tâm chứ không phải là binh an tinh lặng dé loại trừ phiên não. Khi tâm binh an thì phiên nào 


tam thời bị dé nén như tång đá tạm thời đè lén có. Khi nhắc tảng đá di thi chỉ trong một thời gian ngắn có 
lại mọc lên như cũ. Có không bị chết thật sự mà chỉ bị đè xuống thôi. Nếu dùng tâm an bình này để quán 
sát sự vật, thấy rõ bản chất tam bợ của chúng, không còn bám víu vào chúng nữa, đó mới là bình an hạnh 
phúc thật sự. Đó là đã nhó tân góc rễ khiến cỏ không mọc lại được nữa. 


Khi ngồi thiền phải làm như vậy. Tâm an bình tinh lặng do định tâm đem lại chỉ là sự an tĩnh tam thời. 
Mục đích của hành thiên là diệt tận phiên não. Bởi thê, muôn có bình an tĩnh lặng thật sự, bạn phải phát 
triên trí tuệ. Sự binh an tinh lặng đên từ trí tuệ sẽ tận diệt phiên não. 


32. Bàn Tay 


Người nghiên cứu Phật pháp qua lý thuyết và người hành thiền thường hiểu lầm nhau. Thông thường người 
nghiêng về lý thuyết thì nói rằng những nhà sư chỉ hành thiền mà thôi thì họ sẽ theo ý kiến riêng của họ, họ 
không có căn bản giáo pháp. Thực ra thì lý thuyết và thực hành cũng đều giống nhau. Có thể ví như hai mặt 
trong và ngoài của bàn tay. Nếu lật ngửa bàn tay lên thì lưng bàn tay đường như biến mát, lật úp xuống thì 
lòng bàn tay dường nhu biến mát. Thật ra tùy theo cách nhìn của chúng ta mà một mặt của bàn tay bị che 
khuất đi thôi. 


Chúng ta nên nhớ đến điều này khi hành thiền. Nếu khi thực hành mà nghĩ rằng sự thực hành của chúng 
biến mát thì chúng ta sẽ bỏ thực hành và chuyền qua lý thuyết dé được kết quả. Tuy nhiên, dầu bạn có 
nghiên cứu giáo pháp bao nhiêu đi nữa mà không chịu thực hành. bạn sẽ không bao giờ hiểu đúng theo 
chân lý. Nếu hiểu rõ bản chất thật sự của giáo pháp, chúng ta bắt đầu xả bỏ. Đó là loại bỏ chấp giù, không 
còn dính mắc vào chuyện gì nữa hoặc nếu còn dính mắc thì su dính mắc cũng giảm thiéu dàn. 


33. Cái Hồ 


Có lúc dường như những lời chỉ dẫn của tôi đối với một số các bạn có vẻ mâu thuẫn, nhưng lối dạy của tôi 
rất giản di. Giống, như trường hợp tôi thấy một người đang đi trên con đường mà tôi quen thuộc. Tôi theo 
dõi và biết người ây sắp roi vào hó bén phái của con đường, tôi bèn goi người ây hãy di sang phía trái. Cũng 
thế, khi thấy một người sắp rơi vào hồ bên trái, tôi lại lớn tiếng nhắc họ đi sang phải. Đó là cách chỉ dẫn 
của tói. Bất kỳ dính mặc vào cực đoan nào cũng phải buông bỏ chúng di. Hãy di sang phải, hãy di sang trái, 
rồi trở về trung tâm, làm như thế sẽ đạt đến chân pháp. 


34. Căn Nhà 


Tôi coi tất cả các học trò tôi như con. Tôi chỉ có lòng từ ái và tâm bi mẫn đối với họ. Nếu tôi có vẻ như làm 
cho bạn đau khó thì đó là vì sự lợi ích và sự tốt đẹp của bạn. Tôi biết một số các bạn học hành rất giỏi và 
hiểu biết rộng rãi. Người ít hoc có ít sự hiểu biết thé gian thi có thể thực hành dé dàng. Người có nhiều hiểu 
biết cũng giống như người có một căn nhà rộng rãi, muốn quét don sach sẽ phải bỏ ra nhiều công phu, 
nhưng khi căn nhà đã được quét sạch sẽ, họ sẽ có một chỗ rộng rãi có thé làm duoc nhiều việc. Bởi thế phải 
kiên nhẫn. Kiên nhẫn và chịu đựng là điều trọng yếu trong việc thực hành của chúng ta. 


35. Người Nội Trợ 


Đừng có thái độ như người nội trợ rửa chén với khuôn mặt cau có. Cô ta muốn rửa chén sạch nhưng không 
biết rằng tâm mình dang do. Bạn có từng thấy như vậy chưa? Cô ta chỉ thấy chén bát trước mắt, nhưng cô 
không thấy chính mình. Tôi đã nói với một số các bạn đã từng trải qua tâm trạng này rằng: đó là nơi mà họ 
cần phải chiêm nghiệm. Người ta chỉ để ý đến sự rửa chén cho sạch sẽ nhưng lại để cho tâm bợn nhơ. Điều 
này không tốt đẹp chút nào, bởi vì như vậy là đã quên mình. 


36. Con Chó Chóc 
Một lần nọ Đức Phật và các học trò thấy một con chó chóc, đó là một loại chó sống trong rừng. Con chó 


chạy ra khỏi rừng, nơi cư ngụ của nó. Nó đứng một lát lại chạy vào bụi rậm. Sau đó lại chạy ra, rồi lại chạy 
vào một bóng cây. Sau đó lại chay ra khỏi bóng cây, đứng một lát, chó lại chạy, rói lainám, năm một lát, 


nó lạinhảy di. Thi ra con chó chóc này bi lác. Lác làm nó ngứa ngáy khó chịu, bởi thé nó chay cho đỡ ngứa, 
nhưng rồi vẫn không hết ngứa nó bèn đứng lại. Vẫn cám thấy khó chịu, nó bèn nằm xuống, rồi lai nhảy vào 
bụi rám, vào bóng cây. Chàng bao giờ nó chịu ngừng nghỉ. Đức Phật thấy thế dạy các đệ tử rằng: Này các 
thầy tỳ khưu, các thầy có thấy con chó chóc lúc chiều không? Lúc đứng, nó dau khó; lúc chạy, nó đau khó; 
lúc ngồi, nó đau khó; lúc nằm, nó đau khó. Nó than trách: đứng làm nó khó, ngói làm nó khó... nó than 
trách chay, nó than trách nàm, nó than trách bóng cáy, nó than trách bui rám. 


Thật ra không phải những điều trên làm nó bát an. Cái làm cho nó bát an chính là bệnh lác. Chúng ta chăng 
khác nào một con chó chóc. Sự bát mãn, sự không hài lòng của chúng ta phát sinh từ tà kiến hay sự hiểu 
biết sai lầm của chúng ta. Bởi vì không thực hành pháp thu thúc lục căn nên ta than trách sự đau khổ bên 
ngoài. Dầu sóng ở Thái Lan, ở Mỹ hay ở Anh quốc, chúng ta đều không hài lòng. Tại sao không hài lòng? 
Bởi vì chúng ta có sự hiểu biết sai lầm. Chỉ có vậy thôi. Thế nên, bất kỳ đi đến đâu ta cũng không hài lòng. 
Khi con chó chóc lành bệnh lác thi đi đâu nó cũng thoải mái, cũng hài lòng. Cũng vậy, khi không còn tà 
kiến, không còn hiểu biết sai làm, thì đi bát kỳ nơi đâu, ta cũng cảm thấy thoải mái, cũng thấy hài lòng. 


37. Con Dao Tây 


Hãy nhìn con dao tây. Mỗi con dao có mũi dao, lưỡi dao và sóng dao. Bạn có thé chỉ cầm một mình lưỡi 
dao lên không? Bạn có thê chỉ cầm một mình sống dao hay cán dao lên không? Lưỡi dao, cán dao, sống 
dao đều là một phần của con dao tây và đính liền nhau không thê tách rời ra được. Khi cầm dao lên thì bạn 
cầm mọi bộ phận của nó. Cũng vậy, nếu bạn cầm cái tốt lên thì đồng thời bạn cũng cầm cái xáu lên. Người 
ta thường tìm kiếm điều tốt mà loại bỏ điều xấu. Nhưng họ không biết rằng chàng có gì không tốt hay không 
xâu cả. Nếu bạn không học tập điều này thì bạn sẽ không có sự hiểu biết thật sự. Nếu bạn cầm cái tốt lên 
thì cái xấu cũng dính liền theo. Nếu bạn cầm hạnh phúc thì đau khổ cũng đeo theo. Hãy huấn luyện tâm 
cho đến khinó vượt lên trên cả tốt và xấu. Đó là lúc việc tu hành hoàn tắt. 


38. Gút Thắt 


Chúng ta xem hạnh phúc và không hạnh phúc là bất ôn, không vững bền, và vô thường. Đồng thời cũng 
hiệu biệt răng các loại cảm giác cũng không tôn tại lâu dài và không nên bám viu vào chúng. Chúng ta nhìn 
sự vật theo cách này vi ta có trí tuệ. Chúng ta hiệu biệt sự vật theo bán chát tự nhiên của chúng. 


Hiểu biết được như vậy cháng khác nào gỡ được sợi dây bị thắt gút. Nếu kiên nhẫn và khéo léo tháo gð, 
kéo dây theo chiều thích hop, gút thắt sé được nói lỏng và sợi dây sẽ thắng trở lai. Chắng khác nào hiểu 
biết rằng sự vật không phải luôn luôn ở mãi trong một trạng thái. Trước đây chúng ta tưởng rằng sự vật 
luôn luôn phải diễn biến theo một chiều hướng nào đó mà không biến đổi theo cách thức khác được. Bởi 
thế, chúng ta đã kéo cái gút thắt làm cho nó càng chặt hơn. Sự thắt chặt này là đau khó. Sống theo lỗi này 
sẽ bị nhiều thúc ép và căng tháng. Thé nên, chúng ta nói lỏng nút thắt một chút rồi buông thóng tự nhiên. 
Tại sao chúng ta phải nới lỏng nút thắt? Bởi vì nó đã bị thắt chặt. Nếu không dính mắc vào nó thì chúng ta 
có thé nói lỏng dé dàng. Đó không phải là điều kiện có hữu. Chúng ta dùng những lời giảng day về vô 
thường làm căn bản cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng cả sự hạnh phúc và không hạnh phúc đều không 
trường cửu. Không nén y lại hay nương tựa vào chúng. Tuyệt đối không có vật gì trên thé gian này mà 
không bị luật vô thường chi phối. Với sự hiểu biết như vậy, chúng ta sẽ dàn dần chấm dứt sự tin tưởng vào 
những loại tình cảm và cảm giác diễn ra trong tâm chúng ta. Khi chúng ta chấm dứt sự tin tưởng này thì sự 
hiểu biết sai lầm hay tà kiến của chúng ta cũng giảm thiểu. Đó là ý nghĩa của sự cởi bỏ các gút thắt, tiếp tục 
làm cho gút thắt càng ngày càng lỏng hơn, dần dần sự chấp giữ dính mắc được bứng tận gốc. 


39. Chiếc Vá 
Chỉ nghe giáo pháp mà không thực hành thì chăng khác nào chiếc vá nằm trong nói canh. Chiếc vá nằm 
trong : nồi canh mỗi ngày mà chăng hưởng được chút hương vị nào của canh cả. Bạn hãy suy gẫm điều này 


mà nô lực thực hành. 


40. Mái Nhà Dột 


Da số chúng ta chỉ nói vé việc hành thiền mà không thực hành. Điều này chăng khác nào một người ngu 
trong căn nhà mà mái nhà bị dột một bên, nên người ây phải ngủ vào một phía. Khi mặt trời chiếu vào phía 
này thì người ấy lăn qua phía kia. Lúc nào người ây cũng suy nghi: "Khi nào ta mới có căn nhà tuom tất 
như người khác đây?" Nếu mái nhà dót kháp noi, nguói áy sé choàng dậy, rời khói cán nhà. Đó không phải 
là phương pháp tốt đẹp, nhưng đa số chúng ta đều làm nhu thé. 


41. Lá Cây 


Hiện giờ chúng ta đang ngồi trong một khu rừng yên tĩnh. ở đây, nếu không có gió thì lá cây đứng yên; khi 
gió nói lên thi lá roi lá tả và quay cuồng theo gió. Tâm ta cũng giống như những chiếc lá này. Khinó tiếp 
xúc với pháp trần thì cũng tùy theo pháp trần mà quay cuồng vũ lộng. Bởi vì chúng ta hiểu biết giáo pháp 
quá ít nên tâm bị pháp trần lôi cuốn không ngừng. Lúc có cảm giác vui vẻ hạnh phúc thì bị cảm giác vui vẻ 
lôi cuốn. Khi có cảm giác buồn ràu đau khó thì bị cảm giác buồn rầu đau khó nhận chìm. Tâm không ngừng 
quay cuồng hỗn loạn. 


42. Lá Thư 


Chỉ cần biết cái gì đang xảy ra trong tâm bạn. Đừng vui hay buồn về nó. Cũng đừng dính mắc. Nếu bạn 
đau khổ hãy nhìn nó, hiểu nó, rồi xả bỏ nó đi. Cũng giống nhu ban nhận được một lá thư, bạn phải bóc lá 
thư ra trước khi muốn biết nội dung của lá thư. 


43. Khúc Gỗ 


Nếu đốn một khúc gỗ và thả xuống dòng sông, khúc gỗ sẽ xuôi theo dòng trôi đi. Nếu khúc gỗ không bị 
mục hay bị tấp vào bờ thì cuối cùng nó sẽ trôi ra biển. Cũng vậy, tâm thực hành trung đạo nếu không dính 
mắc vào hai thái cực lợi dưỡng và khó hạnh thì cuối cùng sẽ đạt được chân binh an. Khúc gỗ trong ví dụ 
này là tâm ta. 


44. Gỗ 


Nếu bạn không chiu bỏ thì giờ huấn luyện tâm mình thì tâm sẽ giữ mãi đặc tính hoang dã mê muội, thuận 
theo bản tánh tự nhiên của nó. Bạn có thé huấn luyện dé bản tánh này thay đổi và đem lại lợi ích. Hãy lấy 
cây ra làm thí dụ so sánh. Nếu ta chỉ để cây ở trong trạng thái thiên nhiên thì ta chẳng bao giờ có được căn 
nhà làm | báng gà. Cüng khóng thé düng gó dé làm các vật liệu kiến trúc hay các vật dung trong nhà. Tuy 
nhiên néu muốn làm nhà, người thợ cất nhà phải tìm cây ở trạng thái thiên nhiên và họ sẽ cưa xẻ cây dé cát 
nhà. Trong một thời gian ngắn người thợ có thé cát được căn nhà. 


Hành thiền và phát triển tâm cũng tương tự như vậy. Bạn phải sửa đổi huấn luyện tâm mình như đốn cây 
thiên nhiên trong rừng và ché biên thành vật hữu dụng. Phải huân luyện tâm dé tâm trở nên tinh té hơn, 
chánh niệm, tỉnh thức và nhạy bén hơn. 


45. Bò Sông 


Một bên là yêu thương và bên kia là ghét bỏ, hoặc bờ này là hạnh phúc và bờ bên kia là không hạnh phúc. 
Theo trung đạo thì yêu, ghét, hạnh phúc, đau khó, chi là nhüng cám giác thuàn túy. Một khi dat được sự 
hiểu biết này, tâm sẽ không còn dễ bị lôi cuốn, không còn bị dính mắc vào các cảm giác đó nữa. Dáy là su 
thuc hành dé hiểu rõ tâm không nuôi dưỡng bát kỳ cám giác nào cũng không chấp giữ, dính mắc vào 
chúng, được nhu thé, tâm sẽ tự do trôi xuôi theo dòng nước, không gặp một chút chướng ngại nào, cuối 
cùng trôi vào đại dương Niết bàn. 


46. Con Dòi 
An vui hanh phúc không tùy thuộc vào chuyện chúng ta giao tiếp nhiều hay ít người trong xà hộinày. An 


vui, hạnh phúc chỉ đến từ chánh kiến. Khi bạn có chánh kiến, có sự hiểu biết đúng đắn thì an vui hạnh phúc 
sẽ đên. Nêu có sự hiéu biệt đúng dán thì bát kỳ sông ở noi nào, bạn cũng cảm thây hài lòng. Nhung phân 


lón chüng ta khóng có chánh kiến, không CÓ SỰ hiểu biết đúng đắn. Người thiếu chánh kiến chẳng khác nào 
con dòi sông trong đống phân. Con đòi sống trong phân, lấy phân làm thực phẩm, phân là chỗ cư trú lý 
tưởng nhất. Nếu láy cây khuoi một con đòi ra khỏi đồng phân, nó sé ngo ngoạy và có gắng trở về lại 
với đồng phân. 


Chúng ta cũng thé, thầy giáo dạy chúng ta hãy nhìn một cách đúng dán | nhưng chúng ta cám tháy khóng hài 
lòng, chúng ta chỉ làm theo lời thầy trong chốc lát rồi lại vội vã trở về với thói quen có hữu và quan kiến 
riêng của mình. Bởi vì chúng ta cảm thấy rằng chỉ có những thói quen và quan kiến này mới đem lại an vui 
hạnh phúc cho chúng ta. Nếu không nhìn thấy những hậu quả tai hại của tà kiến thì chúng ta không thê nào 
rời bỏ những quan kiến sai lầm này được. 


Việc hành thiền thật khó khăn, bởi thế chúng ta cần phải lắng nghe lời dạy của thầy, loại bỏ sự hiểu biết sai 
lầm, loại bỏ sự chấp giữ quan kiến. Đó là những điều thiết yếu của chúng ta trong việc thực hành. Nếu có 
chánh kiến thì bất cứ đi đến nơi nào chúng ta cũng có an vui hạnh phúc. 


47. Quả Xoài 


Giới, định và huệ là con đường mà tất cả các bậc thánh phải đi qua đề đến nơi giác ngộ. Tuy phân chia ra 
làm giới, định, huệ nhưng cả ba chỉ là một. Giới là định, định là giới, định là huệ, huệ là định. Cũng giống 
như trái xoài khi còn là hoa, ta gọi đó là hoa xoài, khi trở thành trái, ta gọi đó là trái xoài. Khi chín, ta gọi 
là xoài chín. Hoa xoài, xoài non, xoài già, xoài chín đều là xoải, nhưng nó liên tục thay đôi. Trái xoài lớn 
trưởng thành từ trái xoài nhỏ. Trái xoài nhỏ phát triển thành trái xoài lớn. Ta có thể gọi chúng với những 
cái tên khác nhau, hay gọi tất cả chúng chỉ bằng một tên cũng thế thôi. 


Giới, định và huệ cũng tương quan với nhau như vậy. Cuối cùng thì mọi nẻo đều dẫn đến giải thoát. Trái 
xoài lúc mới xuất hiện chỉ là hoa, dần dần trưởng thành rồi chín. Dầu người ta đặt cho trái xoài tên gì cũng 
không thành vấn đề. Chúng ta phải có cái nhìn về giới, định và huệ như vậy. Mỗi khi nó được sinh ra, nó 
sẽ trưởng thành và chín mùi, rồi sau đó, nó đi về đâu? Chúng ta hãy quán xét điều này. Nhiều người không 
muôn bị già. Khi tuói già dén vói ho, ho lấy làm tiếc nuối. Những người này không nén án xoài chín. Tại 
sao chúng ta lại muốn xoài chín, nếu xoài không chín đúng thời, ta ủ xoài, thúc ép cho xoài chín mau. Có 
phải vậy không? Nhưng khi tuôi già đến với ta thi sự tiếc nuối tràn ngập tâm hồn. Nhiều người khóc lóc, 
sợ hãi tuôi già và chết. Nếu sợ hãi và tiếc nuối như vậy thì không nên ăn xoài chín, mà chỉ nên ăn hoa xoài 
thôi. Nếu thấy được những điều này thì sẽ thấy giáo pháp. Mọi chuyện đều rõ ràng và chúng ta có an bình 
hạnh phúc thật sự. 


48. Thuốc Và Trái Cây 


Nhiều người cảm thấy nóng nảy và khó chịu khi thấy người khác không hành thiền. Không nên làm thé. 
Hày khuyến. khích họ, hãy tiếp tục quan sát họ, đừng nói điều gì chống đôi họ. Họ sẽ đến với giáo pháp khi 
những yếu tố trí tuệ nơi họ chín muói. Cũng giông như trường hợp bán thuốc trị bệnh. Ta quảng cáo thuốc 
của chúng ta, ai đau đầu hay đau bụng hãy đến mua, người nào không thích thuốc của ta thì hãy cứ dé họ 
tự nhiên. Họ như những trái còn xanh, không thể thúc ép cho chín mau được. Hãy để họ như vậy, hãy để 
cho họ tự trưởng thành, già và chín muỗi một cách tự nhiên. Nếu bạn biết suy tư như thế, tâm bạn sẽ bình 
an. Bởi vậy không cần phải thúc ép ai cả, chỉ cần quảng cáo thuốc là đủ. Người nào bị bệnh sẽ tự động đến 
mua. 


49. Thương Gia 


Khi làm một việc gì cũng phải làm một cách chánh niệm, sáng suốt. Khi đã thấy biết một cách rõ ràng, thì 
bạn sẽ làm việc một cách tự nhiên chăng cần phải chịu đựng hay thúc ép mình nữa. Bạn gặp khó khăn và 
tự mang gánh nặng vào mình vì bạn quên mát một điều: Đó là quên sáng suốt chánh niệm. An bình tĩnh 
lặng sẽ đến khi bạn làm mọi công việc trên đời với tất cả thân và tâm của mình, nghĩa là làm với ý thức 
sáng suốt và chánh niệm. Bắt cứ việc gì chưa được làm trọn vẹn đều khiến bạn cảm thấy không hài lòng. 
Những điều này sẽ theo bạn và làm khó bạn dầu ban đi đến bất cứ nơinào. Bạn muốn hoàn tất mọi chuyện 
nhưng đó là điều không tưởng. Không thể nào hoàn tất mọi chuyện được. 


Hãy lấy trường hợp của các nhà buôn thường đến đây thăm tôi. Họ nói: "Bach Sư, khi nào con trả xong nợ, 
moi việc được thu xếp ôn thỏa con sẽ trở thành một nhà su." Họ nói như vậy, nhưng đến khi nào họ mới trả 
hết nợ và thu xếp xong công việc của mình? Chăng khi nào họ xong được. Họ dùng nợ mới để trả nợ cũ, 
vừa thanh toán xong món nợ này, họ đã vay món nợ khác. Người nhà buôn nghĩ rằng khi họ hết nợ, họ sẽ 
an vui hạnh phúc, nhưng không khi nào có thé trả hết nợ. Đó là đường lối mà thé gian làm cho chúng ta điên 
cuồng rối loạn. Chúng ta cứ chạy loanh quanh như vậy mãi, chăng hé thấy được hoàn cảnh đáng thương 
của mình. 


50. Dầu Và Nước 


Dầu và nước khác nhau cũng như người trí và kẻ thiểu trí vậy. Đức Phật sống với sắc, thỉnh, huong, vi, xúc, 
pháp. Nhung là một vi Alahán đã vứt bỏ moi bon nho, nên Ngài không bi dính mác vào hinh sác, àm thanh, 
mùi vi và sự xúc cham. Ngài không bi các loai này chi phói. Trên bước đường trở thành bậc giác ngộ, 
Ngài đã xả bỏ dần dần các dục lạc trần thế cho đến lúc Ngài hiểu rằng tâm chỉ là tâm và sự suy nghĩ chỉ là 
sự suy nghĩ. Ngài phân biệt được chúng và không trộn lẫn chúng với nhau. Tâm chỉ là tâm. Tư tưởng, cảm 
giác chỉ là tư tưởng, cảm giác. Hãy dé cho sự vật chi là sự vật. Hãy dé cho hình sắc chỉ là hình sắc, âm 
thanh chỉ là âm thanh, mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, sự xúc chạm chỉ là sự xúc chạm và tư tưởng chỉ là tư 
tưởng. Tại sao chúng ta bối rối băn khoăn và đính mắc vào chúng? Nếu ta có cảm giác và suy tư theo lối 
này thì ta sẽ có tâm xả bỏ, không còn chấp trước nữa. Tư tưởng và cảm giác của chúng ta sẽ nằm một bên, 
và tâm của chúng ta sẽ nằm một bên, như nước và dầu cùng đựng chung trong một chai, nước nằm theo 
phần nước, dầu nằm theo phần dầu. 


51. Trẻ Mó Côi 


Cuối cùng con người bị bệnh thần kinh. Tại sao vậy? Bởi vì họ không hiểu biết. Họ chỉ chiu theo các 
xung động tình cảm mà không biết cách săn sóc tâm mình. Tâm không có người chiếu có thì chẳng khác 
chi trẻ con không có cha mẹ chăm nom săn sóc. Trẻ mò côi không nơi nương tựa nên rất bát an và dau khó. 
Cũng vậy, nếu tâm không được săn sóc huấn luyện làm cho thuân thục bằng chánh kiến thì sẽ gặp nhiều 
phiên toái. 


52. Xe Bò 


Giả sử chúng ta có một chiếc xe và một con bò dé kéo xe. Bánh xe tuy không dài nhưng vết xe lăn thì dài. 
Khi bò kéo xe thì vết xe sẽ theo sau. Bánh xe thì tròn nhưng vết xe thì dài. Hãy xem xét một chiếc xe đang 
đậu, ta không thấy bánh xe dài, nhưng một khi bò bắt đầu kéo thì vết xe trải dài ra phía sau. Khi bò kéo thì 
bánh xe lăn và vết xe xuất hiện. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, bò già yếu không kéo được xe, bò ra di, 
chiếc xe nằm lại đó. Bánh xe không còn lăn nữa. Rồi tới lúc chiếc xe lụn tàn rã ra từng mảnh, trở về với 
tứ đại: đất, nước, gió, lửa theo định luật của thế gian pháp. 


Người muốn tìm bình an bằng cách nương theo dục lạc ngũ trần sẽ lăn mãi không dừng, và đến một lúc 
nào đó, sẽ ra đi như con bò già và chiếc xe rã mục. Bao lâu còn cuốn theo thế gian này thì còn trôi lăn mãi, 
không dừng nghỉ. Nếu chúng ta chấm dứt việc theo đuổi thì bánh xe sẽ không còn quay nữa. Chấm dứt 
ngay tại đây. Bao lâu ta còn theo đuổi thé gian này một cách mù quáng thì vết xe lăn vẫn còn. Tạo nghiệp 
xâu cũng như vậy, bao lâu chúng ta còn tiếp tục theo đi theo đường lôi cũ thì sẽ không có chó dừng. Nếu 
chúng ta chịu dừng thì chắc chắn sẽ dừng được. Đó là sự thực hành giáo pháp. 


53. Mặt Hồ Tĩnh Lặng 


Hãy chánh niệm và để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên thì bất kỳ ở hoàn cảnh nào tâm bạn cũng bình an 
tĩnh lặng. Nó sẽ tĩnh lặng như mặt nước hồ trong suốt trong rừng sâu. Những loài thú hiếm và quí sẽ đến 
đó uống nước. Rồi bạn sẽ thấy rõ ràng bản chất của mọi sự vật trên thế gian này. Bạn sẽ thấy rất nhiều điều 
kỳ diệu và tốt đẹp trên thế gian đến rồi đi, nhưng bạn vẫn an nhiên tĩnh lặng. Đó là niềm vui của đức Phật. 


54. Nước Mưa 


Thật ra tâm ở trang thái tự nhiên sé thanh tinh trong sạch nhu nước mưa. Néu nhó mót vài giot phám màu 
xanh vào nuóc mua trong suót, nuóc mua sé bién thành màu xanh, néu nhó mót vài giot phám màu vàng 
vào nước, nước sẽ có màu vàng. Phản ứng của tâm cũng tương tự như vậy, khi một pháp trần mang màu 
sác vui tuoi dé chiu nhó vào tám thi tám sé vui tuoi, dé chiu, khi mót pháp tràn mang màu sác héo úa, khó 
chịu nhỏ vào tâm thi tâm cũng sẽ héo úa, khó chịu. Tâm bi nhuộm màu bởi các pháp trần như nước bị 
nhuộm màu bởi các loại phẩm nhuộm. Nước mưa trong sạch không màu sắc, nhưng khi gặp màu vàng 
sẽ đổi sang màu vàng, khi gặp màu xanh sẽ chuyên sang màu xanh. Nước sẽ đổi màu sắc liên hồi theo phẩm 
màu. Thực ra, dầu đã chuyên sang xanh hay vàng, bản chát tự nhiên của nước vốn vẫn trong suốt sạch sẽ. 
Bản chất của tâm vốn cũng trong suốt thanh tịnh, nhưng tâm bị ô nhiễm vì bị các pháp trần nhuộm màu, bị 
mê loạn trong các xung động tình cảm. 


55. Nước Cháy 


Co thé già và bệnh là chuyện tự nhiên chẳng có gì sai quấy cả. Bởi thế chăng phải co thé chúng ta làm cho 
chúng ta đau khó, mà ý nghĩ sai lầm đã đem lại khó đau cho chúng ta. Khi chúng ta thấy sai sự thật thì phiền 
não đương nhiên sẽ đến. Ví như nước trong dòng sông, bản tánh tự nhiên của nước là chảy xuống chó thấp. 
Nước từ đồi chảy xuống, chẳng bao giờ nước chảy ngược lên đôi, đó là đặc tính riêng của nước. Đứng bên 
bờ sông nhìn nước từ cao chảy xuống, nếu ta có ý muốn nước chảy ngược lên thì ta sẽ đau khó, dau khó vì 
chúng ta có ý nghĩ sai lầm hay tà kiến. ý nghĩ của chúng ta đi ngược dòng. Nếu có chánh kiến, ta sẽ thấy 
răng nước phải chảy từ cao xuông thấp. Vì không hiểu rõ và chấp nhận định luật tự nhiên này nên chúng ta 
luôn luôn bi dao động và buồn khó, do đó, chẳng bao giờ tìm được sự bình an tâm hồn. Nước phải chảy từ 
cao xuống thấp. Cơ thể chúng ta cũng vậy, nó phải trải qua giai đoạn trẻ trung, già yếu, bệnh hoạn, rồi 
chết. Đó là chuyện tự nhiên. Đừng kỳ vọng nó diễn biến theo đường lối phản tự nhiên. Chúng ta không có 
cách nào đề cưỡng lại định luật sanh-già-bệnh-chết này. Vậy đừng đi ngược dòng. 


56. Con Đường 


Bát kỳ đang ở nơi nào cũng phải có thái độ tự nhiên và luôn luôn quán chiếu dé tự hiểu mình. Nếu hoài 
nghi phát sanh, hãy dé nó đến và di tự nhiên. Đây là chuyện thật giản dị, hãy xả bỏ tất cả. Cũng giống như đi 
trên đường, nhiều khi bạn gặp chướng ngại. Khi gặp phiền não, hãy nhìn chúng, chế ngự chúng, rồi xả 
bỏ, dé chúng tự ra đi. Đừng nghĩ tưởng tới những chướng ngại đã qua, đừng lo âu về những chướng ngại 
chưa đến. Hãy sống trong hiện tại. Đừng quan tâm đến chiều đài của con đường, cũng đừng để ý tới nơi sẽ 
đến. Mọi chuyện đêu thay đổi. Những gì đã gặp qua hãy xả bỏ. Cuối cùng, tâm sẽ đạt được trạng thái quân 
binh. Báy giờ dầu ban đang ngồi nhắm mắt, hay đang rảo bước trong phó thị ồn ào, thi tâm bạn vẫn binh 
an tinh lặng. 


57. Tảng Đá 


Xá bỏ hay làm với tâm trống không là hai đề tài ít người hiểu được, vì chúng đi ngược lại quan niệm thông 
thường của người đời. Nếu dùng ngôn ngữ của người thé gian dé giải thích xà bỏ và làm với tâm trống 
không thì đễ gây nên lầm lẫn, vì con người luôn luôn có tư tưởng: "Tôi có thể làm những gì tôi muốn". Có 
thê giải thích như vậy, nhưng ý nghĩa thực sự của nó như sau: Như trường hợp chúng ta khiêng một tảng đá 
nặng, khiêng được một lát, ta cảm thấy nặng nhưng chúng ta không biết làm thế nào để vất bỏ. Bởi thế, ta 
luôn luôn chịu đựng gánh nặng này. Nếu có ai bảo chúng ta vất tảng đá đó di, chúng ta sẽ trả lời, nếu vất 
bỏ nó đi thì tôi còn có gì đâu. Thậm chí nếu người ta giải thích cho chúng ta biết lợi ích của sự trút bỏ gánh 
nặng, chúng ta sẽ không tin, mà tiếp tục suy nghĩ: "Nếu vất bỏ tảng đá này đi, ta sẽ chẳng còn gì cả". Thế 
là ta tiếp tục khiêng tảng đá nặng cho đến khi không chịu đựng được nữa, mệt nhoài và đuối sức. Lúc bấy 
giờ ta phải dé tảng đá xuống. 


Khi đã bỏ tảng đá xuống, bỗng nhiên ta cảm thấy lợi ích của sự vất bỏ tảng đá. Ngay tức khắc, ta cảm thấy 
nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, và ta tự hiểu được sức nặng lớn lao mà ta đã nhận chịu khi khiêng tảng đá. 
Trước khi vất bỏ tảng đá, chúng ta không biết đến lợi ích của sự xả bỏ. Về sau chúng ta có thê lặp lại việc 
khiêng tảng đá một lân nữa, nhưng bấy giờ chúng ta đã hiểu được hậu quả của việc mang gánh nặng. Bởi 
thế, chúng ta có thé dé dàng vất bỏ nó đi. Sự hiểu biết rằng mang gánh nặng là vô ích và xả bỏ đem lại sự 
nhẹ nhàng, thoải mái là một ví dụ điển hinh về sự tự hiểu chính minh. Tính tự tôn tự đại của chúng ta, sự 
dính mắc lệ thuộc vào tự ngã của chúng ta, chẳng khác nào tảng đá nặng. Ta không muốn vất bỏ tự ngã, vi 


sợ rằng sau khi vất bỏ thì chăng còn gi cả, nhưng cuối cùng khi ta có thé vất bỏ tự ngã thi ta sẽ tự mình ý 
thức được niêm an lạc thanh thản của sự không dính mắc. 


58. Cái Đinh Vít 


Nếu do việc hành thiền mà bạn thấy rõ chân lý thì sự đau khó không còn là vết thương đối với bạn, cũng 
nhu cái dinh vít đã được tháo mở. Khi bạn vặn cây dinh vít ngược chiều kim đồng hò thi nó sẽ được tháo 
mở, tâm rút lui khỏi mọi sự cũng vậy. Tâm xả bỏ tất cả, tâm không còn bị cột chặt vào tốt, xáu, quyền SỞ 
hữu, khen, ché, hạnh phúc và dau khó. Nếu không hiểu chân lý thì cháng khác nào luôn luôn siết chặt 
cây dinh vít lại. Bạn vặn chặt nó cho đến khi nó phản ứng lại và bạn sẽ bị đau khó về moi chuyén. Khi tháo 
mó tát cà, ban sé tu do và an lac. 


59. Cáy Ma 


Trong viéc hành thién càn có su tinh tán chánh niém lién tuc nhu cáy ma. Trong khi cáy ma néu ban cáy 
mạ ở nơi này vài hôm, lai nhó lên cây ở nơi khác, rồi chừng vài hôm sau bạn lại nhồ lên cấy ở một nơi khác 
nữa. Cứ làm như thế mãi, cây mạ sẽ không bao giờ tăng trưởng, ra hoa và kết hạt được. Trong việc hành 
thiền cũng vậy, nếu bạn hành thiền độ bảy hôm lại nghỉ bảy tháng đi loanh quanh đây đó làm ô nhiễm tâm, 
sau đó trở về sông độc cư giữ im lặng trong bảy ngày nữa, rôi lại tiếp tục ra đi, thì việc hành thiền của bạn 
sẽ không phát triển. Bởi vậy cần phải hành thiền liên tục. Tuy nhiên, đối _VỚI các cư sĩ tại gia vì bận rộn 
công việc làm ăn nên mỗi năm chi di dự vài khóa thiền, thì họ cần phải mỗi ngày dé ra từ một đến hai gió 
dé hành thiền và có gáng ghi nhận chánh niệm các tác động hằng ngày, càng nhiều càng tốt. Có như thế, 
việc hành thiền mới tiến triển tốt đẹp. 


60. Con Dao Bén 


Khi nói tâm tĩnh lặng, ta muốn nói rằng tâm đứng yên, không phóng đi đây đi đó. Cũng như khi có con dao 
bén, nếu ta không biết giữ gìn dao, gặp thứ gì cũng cắt, như dùng dao đề cắt gạch, cắt đá, cắt kiếng v. v.. 
thi dao sè chóng lut. Chúng ta chi nên dùng dao dé cắt các vật hữu dung thói. Tâm chúng ta cũng vậy, nếu 
dé tâm lang bạt theo tư tưởng và cảm giác vô dụng hay vô giá trị thì tâm sẽ trở nên yêu kém, vì nó chẳng 
có cơ hội dé nghỉ ngơi. Nếu tâm không đủ năng lực thì trí tuệ sẽ không phát sinh, bởi vì tâm thiếu năng lực 
là tâm không có định lực. 


61. Rắn 


Con người luôn luôn tìm cầu hạnh phúc và ghét đau khổ, nhưng hạnh phúc là một hình thức vi tế của 
khô đau. Chúng ta có thé so sánh hạnh phúc và khó đau với một con rắn. Đầu rắn. là đau khổ, đuôi rắn là 
hạnh phúc. Đầu rån rát nguy hiém vi có răng độc. Nếu đụng vào đầu rắn, rắn sẽ cắn ngay. Nhưng nói chi 
dén đầu, ban chi cần sờ vào đuôi rắn, rắn cũng quay đầu lại cắn bạn liền; bởi vì cả đầu lẫn đuôi đều thuộc 
về một con rắn. Cũng thế, hạnh phúc và đau khó, vui và buôn, đều khởi từ một con rắn. Đó là tham muốn. 
Bởi thế, khi có hạnh phúc thì tâm chưa hắn đã có an bình thật sự. Chăng hạn khi ta có được vật ưa thích 
nhu giàu sang, uy quyền, lời tán duong thì chúng ta hài lòng vui thích, nhưng tâm vẫn bát an vi lo sợ mát 
chúng. Sự bát an, sợ hãi này không phải là trang thái hanh phúc. Sau này, có thé chúng ta sẽ thực sự mát 
những thứ ấy, rồi sẽ thực sự dau khó. . Bởi vậy, nêu chúng ta không chánh niệm và ý thức sáng suốt ngay cả 
khi đang hạnh phúc thì đau khó sẽ sẵn sàng nhảy vào. Đó là trường hợp nắm phải đuôi rắn, néu ta không 
buông ra ắt sẽ bi rán cán. Vi tát cá moi thứ, cho dù đó là dàu rán hay duói rán, là việc thiện hay việc bất 
thiện, đều là những đặc tính của luân hồi không ngừng thay đổi. 


62. Con Nhện 


Theo dói một con nhện có thé giúp chúng ta phát sanh trí tuệ. Nhện giăng tơ ở một nơi thuận lợi, rồi năm 
một nơi chờ đợi. Một lát sau, một con ruôi bay đến sa vào lưới nhện. Khi mói vừa đụng vào lưới thì nhện 
tức tốc đến ngay, dùng tơ quấn chặt lấy ruồi rồi cất con ruồi vào một nơi, xong lại trở về trung tâm nằm yên 
lặng như trước. 


Tâm chúng ta cũng vậy. Tâm chúng ta luôn luôn bi các loài côn trùng là các đối tượng giác quan xâm nhập. 
Lúc căn tiếp với trần thì tâm hay biết ngay, chăng khác nào khi côn trùng đụng vào lưới, thì nhện tiến đến 
liền. Khi tâm nhận thức đối tượng, nó sẽ suy đạt và xem xét một cách thận trọng rồi trở về trung tâm. Trở 
về trung tâm có nghĩa là sống chánh niệm với sự hiểu biết rõ ràng, luôn luôn có ý thức sáng suốt và làm 
mọi việc một cách chính xác, đó là trung tâm của chúng ta. Thật ra chắng phải làm công việc gì nhiều, 
chúng ta chỉ y chiếu theo lỗi này mà sông một cách thận trọng là đủ. Nhưng điều này không có nghĩa là 
chúng ta dé cho tu tưởng phóng túng thiếu tinh cần chánh niệm, và cho rằng ta chăng cần phải hành thiền 
hay kinh hành gì cả. Nếu sống không thận trọng, ta sẽ quên hết việc thực hành của mình. Không được câu 
thả, thiếu thận trọng. Phải luôn luôn cảnh giác, săn sàng nhu con nhện đợi chờ săn mòi. Đó là phương pháp 
an trú của chúng ta: luôn luôn duy trì tinh tán, ý thức sáng suốt và chánh niệm, hành động chính xác với trí 
tuệ minh sát. 


63. Nước Chảy Đứng yên 


Bạn đã từng thấy nước lưu chuyển chưa? Bạn đã từng thấy nước lặng yên chưa? Nếu tâm bạn bình an tĩnh 
lặng thì cháng khác nào sự đứng yên của dòng nước lưu chuyên. Bạn đã bao giờ thấy sự tĩnh lặng của dòng 
nước dang lưu chuyền chưa? Bạn chỉ thấy hoặc là nước lưu chuyên, hoặc là nước đứng yên, chứ chưa thấy 
sự đứng yên của nước lưu chuyền phải không? Khi tâm bạn bình yên tĩnh lặng, bạn có thê khai triển trí tuệ. 
Lúc ấy, tâm bạn cũng giống như dòng nước lưu chuyền đứng yên, hầu nhu nó tĩnh lặng nhưng nó đang lưu 
chuyên. Bói thé, tôi goi nó là "tịnh chỉ lưu thủy" nghĩa là nước chảy nhưng đứng yên tĩnh lặng. Trí tuệ phát 
sinh tại đây. 


64. Trái Ngọt 


Mặc dầu trái cây có vị ngọt, nhưng chúng ta phải ném trước khi biết vị của nó như thé nào. Thực ra, trái 
cây dù chàng ai nếm nó, nó vẫn ngọt như thường, nhưng chẳng ai hiểu biết điều này. Giáo pháp của Đức 
Phật cũng giống như vậy, mặc dầu đó là sự thật nhưng nó sẽ không thật đối với những người không thật sự 
hiểu biết nó. Dầu cho nó có tuyệt vời hay tốt đẹp bao nhiêu đi nữa thì đối với họ cũng vô giá trị. 


65. Bình Thủy 


Hãy đọc chính mình chứ đừng đọc sách. Chân lý không năm bên ngoài, đó chẳng qua chỉ là trí nhớ chứ 
không phải là trí tuệ. Trí nhớ mà không có trí tuệ thì cũng giống như cái bình thủy trống rỗng, nếu không đồ 
nước vảo bình thì bình sẽ trở thành vô dụng. 


66. Người Khát Nước 


Một khách lữ hành đi đường xa cảm thấy khát nước di dội. Nhìn thấy giòng suối nhỏ, ông ta mừng rỡ đến 
bên con suối định vốc nước uống. Một người đốn củi đi ngang cho biết: Đây là nước độc không thê uống 
được. Khách lữ hành nhìn giòng suối nhỏ nói: Ô! Nước trong, vắt và phảng phát mùi thơm thé kia, có gì 
mà độc, tôi sẽ múc uống. Người kia lại ngăn: Ông không nên uống đâu, nước trong vắt có mùi thơm tho, vị 
thật tuyệt, nhưng uống vào, ông bạn sẽ bị bệnh và có thể chết, hay gần chết. Người lữ hành quá khát nước 
nên không chịu nghe lời người đốn củi. Ông ta khát như người vừa mới mồ xong, bị cắm uống nước một 
thời gian, ông ta nói: Tôi khát quá, dầu uống xong, có chuyện gi xảy ra cũng được, tôi không chịu nói nữa 
rồi. Nói xong, người lữ hành múc nước uống. Ông hớp một hớp, nuốt vào khỏi cô thấy vị của nước thật 
ngọt. Ông ta uống cho đã thèm, và ngay sau đó ông ta đau một trận thừa chết thiếu sống. 


Người lữ hành đã không nghe lời người tiều phu, bởi vì sự thèm khát uống nước quá mãnh liệt. Người 
tham đắm, dính mắc vào dục lạc, bị dục lạc ngũ trần chi phối cũng chịu hậu quà tai hại một cách tương tự 
như vậy. Đó là cách mà dục lạc ngũ trần trói buộc con người. Đức Phật dà dạy rằng: "Dục lạc ngũ trần là 
thuốc độc", nhưng con người ta quá thèm khát nên không nghe theo lời dạy của Ngài. Người ta uống sắc, 
thính, hương, vị, xúc và thích thú trong sự hưởng dụng này. Người ta uống, uống mãi nhung cơn khát không 
bao giờ dứt, cho đến ngày người ta từ bỏ cõi đời. 


67. Gai Nhọn 


Tất cả sự vật chi là sự vật, đơn giản thé thôi, chúng chẳng gây ra đau khó cho một ai cả, cũng giống nhu cái 
gai nhọn. Cái gai nhọn có làm cho bạn đau khổ không? Không, nó chỉ là một cái gai nhọn, nó không làm 
phiên ai cả, nhưng nếu bạn dàm phải gai, bạn sẽ đau khó. Tại sao ban đau khó? Vi ban dám phải gai. Gai 
chi làm công việc của gai. Nó không làm hại ai cả. Chúng ta đau là do lỗi của chúng ta. Vật chất, cảm giác, 
tri giác, phản ứng của tâm và sự biết của tâm v.v... tất cả sự vật trên thé gian chỉ là sự vật, đơn giản thé thôi. 
Chúng sao, chúng vậy, chúng chăng đụng cham gi đến ta, chỉ do ta tìm đến chúng mà thôi. Nếu đánh chúng, 
thì chúng đánh trả lại. Nếu cứ dé chúng yên thì chúng chắng làm phiền ai cả. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới gây 
ra phiền lụy với chúng. 


68. Cái Bẫy 


Đức Phật dạy rằng: Đối tượng của giác quan là một bẫy môi, bẫy của ma vương. Đó là bẫy của người thợ 
săn, và người thợ săn chính là ma vương. Nếu thú vật bị vướng vào bẫy của người thợ săn thì thật đáng tội 
nghiệp. Chúng bị giữ chặt cứng, không vùng vẫy thoát thân được, chỉ còn nước năm chờ người thợ săn đến. 
Bạn có bao giờ thấy người ta bày chim chưa? Chim vừa đụng đến bày thì có bị vướng vào bày. Một cái 
vòng giữ chặt láy cô. Chim có bay hướng nào cũng không thoát được. Càng vùng vây, vòng cô càng bị thắt 
chặt hon. Chim chỉ còn nước đợi người chủ của chiếc bây đến bát thôi. Khi người chủ đến, chim lo sợ 
cuống quít, nhưng có đã bị thắt chặt, vô phương đào thoát. Bẫy của "sắc, thinh, huong, vi, xúc, pháp" đều 
như nhau cả, chúng bắt giữ và cột cứng chúng ta. 


69. Khách Lữ Hành 


Khách lữ hành đi xa, muốn trở vé nhà, chuyện đương nhiên là không thé chỉ ngồi mà tưởng đến việc trở vé 
là được. Họ phải thực sự lên đường ra đi, và di đúng hướng mới có thé về đến nhà. Nếu đi lầm đường có 
thé gặp khó khăn, như đầm lầy hoặc các chướng ngại khó khắc phục khác. Cũng có thé sẽ gặp hiểm nguy 
nếu không đi đúng đường. 


Những người đã về đến nhà, có thể nghỉ ngơi và ngủ thoải mái. Nhà là một mái ấm, nhưng nếu người lữ 
hành chỉ đi tạt ngang nhà, hay chỉ đi quanh nhà thì sẽ không hưởng được các lợi lạc và sự thoải mái của 
người trở vé nhà. 


Cũng vậy, nếu muốn tién đến nơi an lac, hạnh phúc do giáo pháp dem lại, chúng ta phải lên đường, phải tự 
đi lây, không ai có thê đi thay cho chúng ta. Ngoài ra, phải duyên theo giới, định, huệ đê đi cho đên khi ta 
có được tâm thanh tịnh, sáng suôt, an lạc, hạnh phúc. Đó là kêt quả của hành trình trên chánh đạo. 


Tuy nhiên, nếu chỉ có kiến thức sách vở, lý thuyết kinh điển, thì đó mới chi là sự hiểu biết qua bản đồ và 
kế hoạch du hành mà chưa thực sự lên đường. Nếu chỉ hiểu biết qua lý thuyết mà không thực hành, thì dù 
có trải qua hàng trăm kiếp sống cũng không thể nào có được tâm thanh tịnh, sáng suốt và an lạc hạnh 
phúc. Đó chỉ là sự phí phạm thời giờ mà không gặt hái được lợi ích thật sự của pháp hành. Các bậc thầy là 
những người chỉ cho ta con đường. Sau khi nghe lời giảng dạy của thầy, chúng ta có chịu tự đi hay không, 
và do đó có hưởng được lợi ích của sự thực hành hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào nơi ta. 


70. Bài Học Từ Cây Cối 


Chúng ta có thé học giáo pháp từ cây cối. Cây sinh ra có nguyên nhân và tăng trưởng theo tiến trình tự 
nhiên cho đến khi nở nụ, đơm hoa và kết trái. Ngay tại đây, cây giảng dạy giáo pháp cho chúng ta, nhưng 
chúng ta không hiểu. Chúng ta không đưa chúng vào trong dé quán xét, vi thé chüng ta khóng hiéu cáy dang 
day giáo pháp cho chúng ta. Khi trái xuất hiện, chúng ta chỉ biết ăn, mà không hé nhận thức rằng vị ngọt, 
chua là bản chất của trái cây, và đó là giáo pháp, là lời giảng dạy của trái cây. Tiếp đó lá vàng rồi rụng, 
chúng ta dẫm lên lá, quét lá, chỉ có thé thôi, mà chăng tìm hiểu sâu xa. Bởi thế không biết được thiên 
nhiên đang dạy ta. Về sau đến lúc cây đâm chồi nây lộc, lá non xuất hiện, ta cũng chỉ đơn thuần nhìn 
qua. Đó không phải là chân lý được tìm thấy qua những phản tỉnh và suy tư bên trong. Nếu chúng ta 
biết đem tát cả vào trong và suy xét, chúng ta sẽ thấy sự sinh của cây và sự sinh của ta chăng có gì khác 
biệt, cơ thê | chúng ta được sinh ra và tồn tại, tùy thuộc vào điều kiện, tùy thuộc vào các yếu tố đất, nước, 
gió, lửa. Mỗi một bộ phán trong cơ thê của chúng ta biến đôi tùy theo bản chất của nó chàng có gì khác biệt 


với cây côi. Thân, cành, hoa, lá, trái... tât cá đêu bién đôi. Tóc, lông, móng, răng, da... tât cả déu bién đôi. 
Nêu chúng ta hiệu bản chát tự nhiên của sự vật, chúng ta sẽ hiéu chính minh. 


71. Con Rùa 


Tìm kiếm sự binh an chăng khác nào đi tìm kiếm rùa có râu, vì không thé nào tìm được. Nhưng khi tâm đã 
thuân thuc thì bình an sẽ dén tim ta. 


72. Cành Cây Và Rễ Cây 


Sinh và tử của ta chỉ là một. Bạn không thê có cái này mà chăng có cái kia. Vừa lúc sinh ra thì ta đã chêt 
rôi. Cái chét và cái sông chỉ là một. Gióng như một cội cây. Có cành thi phải có ré. Có ré thì phải có cành. 
Không thé có cái này mà chăng có cái kia. 


Người ta buôn râu than khóc khi có ai chết, và vui cười hớn hở khi thây một đứa trẻ sinh ra đời. Thật si mê 
và khói hài làm sao! Nêu muôn khóc, hãy khóc lúc có ai sinh ra. Hãy khóc cái nguyên nhân, khóc cái góc, 
vì không có sinh thì sẽ không có tử. 


73. Lúa 


Người nghiên cứu học hỏi giáo pháp, mà không xuyên suốt được nghĩa lý thật sự của giáo pháp thì chăng 
khác nào một con chó ngủ trên đồng lúa. Khi nó đói, nó rời khỏi đụn lúa và chạy đi lang thang đây đó kiếm 
ăn. Mặc dàu sóng ngay trên đồng thức ăn, mà chó cháng hé hay biết. Tại sao vậy? Bởi vì nó không thấy được 
hạt gạo bên trong. Nó không thể ăn lúa được. Thực phâm nằm đó, nhưng chó không thể ăn được. Nó không 
hiểu lúa đây chính là gạo. Có thê lâu ngày chó không tìm được thức ăn và có thê chó sẽ chết trên đồng thức 
ăn. Con người ta cũng vậy, dầu có nghiên cứu học hỏi giáo pháp nhiều đến đâu đi nữa, chúng ta cũng sẽ 
không thấy được giáo pháp nếu chúng ta không chịu thực hành. Vì không thấy giáo pháp nên không hiểu 
giáo pháp. 


74. Con Trâu 


Đức Phật thực sự dạy chân lý. Nếu bạn xem xét nghiên cứu tường tận, bạn sẽ thấy giáo pháp là chân lý, và 
bạn sẽ không tranh biện với chân lý được. Nhưng chúng ta chăng khác nào những con trâu. Nếu không cột 
bón chân của trâu lai, thì chúng ta chăng thé nào cho trâu uống thuốc được. Nhưng khi trâu đã bị buộc chặt 
bón chân, trâu không còn làm gi được nữa, và bấy giờ nếu bạn muốn ban có thé bắt nó uống thuốc, và trâu 
không thé nào cưỡng lại được. Chúng ta cũng vậy, chỉ khi nào bị đau khổ trói buộc ta hoàn toàn, báy giờ 
chúng ta mới chịu bó si mê. Còn như vẫn có cách dé trốn chạy, chúng ta sẽ không chịu dứt bỏ si mê một 
cách dé dàng. 


75. Gà Rimg 


Bao lâu chán trí tuệ chua hiện khởi thì chúng ta thấy các cán và các tràn là những kẻ thù. Nhưng khi trí tuệ 
khởi sinh thì chúng ta không còn xem chúng là những kẻ thù nữa. Bấy giờ chúng là cửa ngỏ dé chúng ta có 
được sự hiểu biết đúng đắn và sáng suốt. 


Một ví dụ dé hiểu là thái độ của đám gà rừng. Ta đều biết rằng chúng rất sợ loài người. Bởi sóng trong rừng 
nên tôi biết cách dạy chúng và học hỏi từ chúng. Tôi bắt đầu rải lúa cho chúng ăn. Thoạt đầu vì sợ sệt nên 
chúng không dám đến gần. Dần dần chúng quen đi, và bắt đầu mong đợi được cho lúa ăn. Đầu tiên chúng 
tưởng răng hạt lúa là kẻ thù nguy hiểm. Nhưng trong hạt lúa thì không có gì nguy hiểm. Chúng không biết 
lúa là thức ăn nên chúng sợ. Về sau, khi chúng thấy rằng không có gi phải sợ, chúng đến và ăn lúa một cách 
an lành. Đám gà rừng là thế đó. 


Sống trong rừng ở đây thì chúng ta học một cách tương tự. Khi trước, ta tưởng rằng các căn là trở ngại, và 
bởi vi ta không biét sử dụng chúng đúng cách nên chúng tạo nhiêu vân dé cho ta. Qua các kinh nghiệm tu 


tập, ta biết nhận điện chúng theo Chánh pháp. Ta học cách sử dung chúng, nhu là đám gà rừng hoc cách ăn 
lúa. Từ đó, chúng không còn chông đôi ta, và các vân đê sẽ biên mât. 


76. Sân Đầy Các Loại Thú 


Nhiều người nghĩ rằng, những người Tây phương đến học với Ngài Ajahn Chah sẽ gặp trở ngại về vấn dé 
ngôn ngữ, nhưng thực ra không phải vậy. Có người hỏi Ngài Ajahn Chah làm sao Ngài có thê dạy được 
những người học trò Tây phương? Ngài có nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp không? Ngài có nói được 
tiếng tiếng Đức không? Ngài Ajahn Chah trả lời: Không. Vậy làm thế nào ngài dạy cho họ? Ngài Ajahn 
Chah hỏi lại: 


- Nhà anh có nuôi trâu không? 

- Dạ có 

- Nhà anh có nuôi bò, chó hay gà không? 

- Dạ có. 

- Vậy thi anh có dùng ngôn ngữ riêng của bò, gà, chó dé nói với chúng không? 
- Dạ di nhiên là không. 

- Vậy thì làm sao dé lo cho nó? 


Chỉ với một chút ít trí tuệ ta có thể thấy rõ ràng các pháp của thế gian. Chúng ta sẽ hiểu rằng mọi sự trên 
cõi đời đều là thầy dạy của chúng ta. Cây cỏ chẳng hạn, có thé làm hién lộ bản chất thực sự của vạn hữu. 
Khi có trí tuệ thì chẳng cần phải đặt câu hỏi với ai, chẳng cần phải học hỏi nghiên cứu gì nữa. Chúng ta có 
thé học hỏi đầy đủ từ thiên nhiên dé giác ngộ. 


77. Hàng Trăm Mọi Thứ 


Người ta chỉ nghĩ đến niềm vui khi làm chủ một vật gi mà chẳng hề nghĩ đến những cái rắc rối kèm theo. 
Khi còn là một sadi tôi thường nói đến hạnh phúc của sự giàu sang, có hàng trăm tôi trai tớ gái, hàng trăm 
trâu bò và hàng trăm các thứ khác v.v... Người ta thường nghĩ như vậy đó. Nhưng bạn hãy tưởng tượng 
xem, phải chăm nom săn sóc cho một trăm con bò, một trăm con trâu, chưa kê đến hai trăm tôi trai tớ gái, 
sẽ khô sở đường nào? Người ta chắng hề nghĩ đến những điều khó khăn này. Họ chỉ nghĩ đến việc có nhiều 
của cải, trâu bò, tôi trai tớ gái mà thôi. Theo tôi thì năm chục con là quá nhiều rồi, chỉ một việc cột dây xỏ 
mũi cho chúng, cũng khiến bạn nhức đầu. Nhung máy ai nghĩ đến điều này? Họ chỉ muốn có càng nhiều 
của cải càng tốt. 


78. Tổ Kiến 


Khi ngồi. thiền, ta muốn tâm an tịnh, nhưng tâm cứ vọng động. Ta không muốn suy nghĩ nhưng tâm cứ suy 
nghĩ. Chẳng khác nào người ngồi trên tô kiến, kiến căn muôn điên luôn. Tại sao vậy? Bởi vì khi tâm còn 
trong thé gian thì đầu cho có ngồi yên nhắm mắt, cũng chỉ thấy các chuyện thé gian. Vui thích, hân hoan, 
lo âu, sàu muộn, băn khoăn thắc mắc v.v... tất cả đều nói lên, bởi vì ta chưa hiéu giáo pháp. Nếu tâm cứ 
như vậy thì không thé nào chiu dung, khóng thé nào quán chiếu được các pháp của thé gian. Khi tâm ở 
trong thế tục là ta đang ngồi trên tô kiến. Vì ngồi ngay trên tô kiến lửa thì kiến phải căn thôi. Vậy phải làm 
sao đây? Chỉ có cách rời xa tô kiến thôi. 


79. Vườn Táo 


Nếu bạn hỏi mọi người tại sao họ được sinh ra thì họ bối rối ngay, bởi vì người ta bị đắm chìm trong thế 
giới cám quan và hiện hữu hay su "Có". Cháng hạn, ta có một vườn táo và rât ua thích nó. Nêu không dùng 


trí tuệ dé quán chiếu thì nó sẽ bién thành Hữu hay là Có. Tai sao váy? Giả sử trong vườn có một trăm cây 
táo và ta xem chúng là những cây táo của chúng ta. Thé là ta sẽ tái sinh thành những con sâu nằm trong mỗi 
cây táo đó. Mặc dàu thân thé ta đã đi về nhà, nhưng tám ta vẫn dính mắc với từng cây táo. Sở di có sự hiện 
hữu, bởi vì ta dính mắc vào quan kiến, cứ khu khu chấp giữ rằng đó là những cây táo của ta, đó là vườn táo 
của ta. Nếu có ai đốn ngã một cây táo của ta, ta sẽ chết theo cây táo đó. Ta sẽ giận dữ và đi tìm cho ra lẽ. 
Ta sẽ đánh lộn và có thê giết chết người đã cả gan đốn ngã cây táo của ta. Cài cọ nhau, đó là sinh. Ta sinh 
ra ngay lúc ta chấp giữ một vật gì là của ta. Sinh, được sinh ra từ chỗ chấp giữ đó. Mặc dầu có đến cả ngàn 
cây táo, nhưng nếu ai chặt ngã dầu chỉ một cây là chặt luôn ta đó. Dính mắc chấp giữ vào vật gì là sinh ra 
ngay từ đó, hiện hữu ngay tại đó. 


80. Quả Táo 


Bạn có thê bắt đầu loại bỏ tính ích kỷ bằng sự bố thí. Người ích kỷ tự cảm thấy không hài lòng với chính 
mình. Nhưng nhiều người rất ích kỷ mà chăng biết đến hậu quả của sự không rộng lượng này. Bạn có thê 
kinh nghiệm được điều này nhất là khi bạn đang đói. Nếu bạn có hai quả táo và gặp lúc phải chia xẻ với 
một người khác, một người bạn chẳng hạn, bạn sẽ phân vân. Chắc chắn là bạn có ý muốn cho rồi đó, nhưng 
bạn chỉ muốn cho trái nhỏ hơn thôi. Nếu cho trái lớn thì tiếc quả. Muốn suy nghĩ đúng thật là khó vậy. 
Miệng nói hãy lấy trái táo đi, nhưng bụng nói thầm: "Nhưng mà lấy trái nhỏ thôi nhé", hoặc bạn gọi người 
bạn đến gần, và nói: "Này cầm lấy trái táo", và đưa trái táo nhỏ cho bạn mình. Đó là một hình thức ích kỷ, 
mà ít ai dé ý đến. Bạn có bao giờ thấy điều này không? Khi cho ra vật gi, bạn phải làm ngược lại bản tính 
ích kỷ của mình. Dù trong bụng muốn cho trái nhỏ, nhưng phải tự tháng mình dé cho trái lớn. Và di nhiên 
sau khi đã cho, bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Muốn tập cho tâm tháng bản tính ích kỷ đã tòn tại từ lâu đời theo 
lỗi này, cần phải tự chế, tự thắng mình, tự đào luyện tâm mình. Bạn phải biết cho ra, phải biết xả bỏ và đừng 
nuôi dưỡng tâm ích kỷ. Đó là cách tốt đẹp và đúng đắn dé tự thắng minh. 


81. Mụt Măng 


Dầu bạn có thích vật gì đến đâu đi nữa, cũng phải luôn luôn nhớ rằng: Nó không vững bền lâu dài. Chẳng 
hạn như mụt măng, thấy có vẻ ngon lành đó, nhưng hãy tự nhủ “Chưa chắc." Muôn thử xem có chắc không, 
bạn phải cố gắng ăn mỗi ngày. Đến một ngày nào đó, bạn sẽ than phiền rằng măng chẳng còn ngon nữa. 
Rồi bạn sẽ thích ăn món khác, và tin chắc rằng món ăn mới này ngon hơn. Nhưng về sau cũng sẽ thấy chưa 
chắc nữa. Mọi vật đều không chắc. 


82. Gậy Lớn, Gậy Nhỏ 


Vì có tri kiến sai lầm, nên người ta không thê giải quyết được những ván đề của chính minh. Họ chăng khác 
nào một người vất cây gậy nhỏ, dé lấy cây gậy lớn hơn, nghĩ răng gậy càng lớn thi càng nhẹ. 


83. Người Mù 


Muốn nếm hương vị của giáo pháp, bạn phải tự mình thực hành. Đức Phật không nói nhiều chỉ tiết về kết 
quả của sự thực hành, bởi vì khó có thê dùng lời đê diễn đạt. Cháng khác nào giải thích cho người mù từ 
trong bụng me biệt thé nào là màu xanh, thê nào là màu đỏ. Bạn có thê thử, nhưng chăng có kêt quả gi. 


84. Thân Thể Và Vẻ Đẹp Của Nó 


Chúng ta bị mê hoặc bởi thân thé và vẻ đẹp của nó, nhưng thực sự nó bán thiu. Giả sử không tắm trong một 
tuần, chúng ta có dám đến gần nhau không, hôi lắm! Khi ra mò hôi, như khi làm việc nặng chàng hạn, mùi 
thật khó ngửi. Lúc tắm rửa, mùi thơm của xà phòng thay chỗ cho mùi hôi của cơ thể. Xà phòng có thể tạm 
thời làm cho thân thể ta thơm tho, nhưng thật ra mùi hôi của cơ thể vẫn còn đó. Khi mùi thơm của xà phòng 
bay hết rồi thì mùi hôi của co thê sẽ trở lại. Ta thường nghĩ rằng cơ thé này dep dé, đáng yêu và khoẻ mạnh. 
Ta thường nghĩ rằng ta chẳng sé bao giờ già, dau và chết. Kỳ thực, ta bị cơ thé mê hoặc mà quên mát tâm. 
Tâm mới chính là chỗ nương tựa thực sự. 


85. Cơm 


Những lời dạy của Đức Phật có thể giúp chúng ta giải quyết ván đề của chính minh, nhưng trước tiên chúng 
ta phải thực hành đề phát triển trí tuệ. Cũng như muốn có cơm ta phải bỏ công ra nâu, phải có củi, có nước 
và phải chờ đến khi cơm sôi, cơm chín. Không thể chỉ bỏ gạo vào nồi là có cơm ngay được. 


86. Lò Gạch 


Khi có cảm giác khởi dậy trong tâm thì hãy nhận diện nó, chứ đừng hát hủi nó. Đó là cách nhìn đúng dán. 
Ban có bao gió tháy người ta nung gạch chua? Người ta dót mót dóng lira truóc ló gach và dé tát cà khói 
lọt vào bên trong. Tất cả sức nóng đều dồn vào trong lò. Chỉ cần làm như thé, và khi nhận đủ sức nóng, 
gạch sẽ chín. 


Thực hành giáo pháp cũng giống như nung gạch trong lò. Tất cả cảm giác đều dồn vào trong để chúng 
chuyên thành chánh kiến. Tắt cả sắc, thinh, hương, vị, xúc v.v... đều đưa vào trong, cảm giác sẽ trở thành 
kinh nghiệm quí báu giúp trí tuệ phát sinh. 


87. Chiếc Cầu 
Hãy giữ tâm như chiếc cầu kiên có, chứ đừng như nuóc thủy triều lên xuống duói cầu. 
88. Tượng Phật 


Giác ngộ không có nghĩa là bất động như một pho tượng Phật. Người giác ngộ vẫn suy nghĩ, nhưng họ biết 
rằng, tién trình của sự suy nghĩ là vô thường, bát toai nguyện và trống rông hay không có tự ngã. Cứ thực 
hành đi, rồi chúng ta sẽ thấy những đều này một cách rõ ràng. Chúng ta cân phải tìm hiểu khó đau, dé chấm 
dứt nguyên nhân của đau khó. Nếu không thấy được điều đó thì trí tuệ sẽ chẳng bao giờ nảy sinh. Không 
nên đoán mò mà phải thấy sự vật một cách rõ ràng và chính xác đúng theo thực tướng của nó - cảm giác 
chỉ là cảm giác, tư tưởng chỉ là tư tưởng. Đó là cách thức chấm dứt mọi vấn đề rắc rối trên cõi đời này. 


89. Xây Nhà Và Nhuộm Áo Quần 


Chỉ muốn làm phước mà không trao dồi phẩm hạnh thì chẳng khác nào xây dựng lâu đài trên cát; chẳng 
bao lâu sau lâu dài sẽ sụp. dó mà thôi. Cũng giống như muốn nhuộm vải, nhưng, không chịu giặt sạch tắm 
vải trước khi nhuộm. Nhiều người đã làm như vậy, họ chẳng cần chú ý gì đến tâm vải. Khi muôn nhuộm, 
họ chỉ nhúng tắm vải vào thuốc nhuộm mà chẳng cần đề ý đến tắm vải sạch hay do. Nếu tám vải do thi 
nhuóm nhu thé vài còn tệ hại hơn. Hãy nghi đến điều này, nhuộm một tám vải vừa cũ vira do thì lúc nhuộm 
xong tám vải có đẹp chăng? Nhưng người ta thường làm nhu thế. Người ta chỉ thích làm điều thiện mà 
không chịu bó làm điều ác. Họ quên một điều quan trọng là chỉ khi nào tâm không do bán, lúc ấy tâm mới 
bình an tĩnh lặng mà thôi. Bạn hãy tự nhìn vào bên trong chính mình, hãy xét xem thân khâu ý của mình đã 
có gi sai lầm. Ngoài thân khâu ý ra, ban chàng có gi dé sửa chữa nữa. 


Phần II 
90. Những Chiếc Xe 


Các tôn giáo trên thế gian, gống như những chiếc xe hơi có đủ loại đủ cỡ, nhưng tất cả đều chạy về một 
hướng. Người không nhìn thây điêu này thì tâm chăng có một chút ánh sáng. 


91. Mèo 


Khi phiền não dáy lên, ban phải có biện pháp dé đối trị chúng. Phiền não chăng khác nào một con méo. Khi 
bạn cho đồ án nó thích, thì nó sẽ quấn quýt bên bạn mãi để được ăn thêm. Nếu một ngày nào đó nó cào bạn, 
và bạn quyết định không cho nó ăn nữa thì mèo sẽ không còn lẫn quần bên bạn. Thật ra, lúc đầu mèo 
còn đến với bạn và kêu meo meo nüng niu, nhưng nếu bạn cương quyết không cho nó ăn, không thèm đếm 
xia gì đến nó, thi nó sé xa lánh bạn luôn. Phiền não trong tâm bạn cũng như vậy, nếu bạn không nuôi dưỡng, 


không cung cáp thức ăn cho phiền não thì phiền não sẽ không đến quấy rày bạn, và tâm ban sẽ binh an tĩnh 
lặng. 


92. Gà Trong Chuồng 


Khi sự bình an tĩnh lặng trong tâm phát triển thì tâm sẽ ôn định như gà được nhốt vào chuồng, không thé 
chạy nhảy bươi móc bên ngoài. Khi đã bị nhốt vào chuồng, tuy gà không thê lang thang bên ngoài, nhưng 
gà có thé di lại trong chuồng. Dầu có thé di quanh quân trong chuồng, nhưng gà không thê gây ra một tai 
hại quan trọng nào vì gà đã được giữ trong chuồng. Nhiều người không muôn có một cảm giác hay ý nghĩ 
nào phát sinh trong khi họ đang hành thiên, nhưng cảm giác và tư tưởng vẫn phát sinh. Khi tâm bình an 
tĩnh lặng, thì sự chánh niém tỉnh thức sẽ giữ cho tâm không rung động. Có nghĩa là khi có cám giác hay tu 
tưởng nào dây động lên trong tâm, thì chúng chỉ quanh quân trong ' 'chuóng" của sự tĩnh lặng và không thé 
quấy rày hay gây ra tai hại nào cho người hành thiền. 


93. Trẻ Con 


Nếu bạn không kiểm soát và chế ngự tâm, mà chỉ chiều thuận theo những tư tưởng tình cảm của nó, thì 
ban đã thực hành sai lầm rồi, chẳng khác nào nuông chiều theo ý thích của trẻ con. Con nít ưa thích thứ gì, 
cha mẹ chúng cho chúng ngay thứ đó. Phải chăng đó là phương pháp dạy trẻ tốt đẹp? Lúc trẻ con còn bé, 
ta có thé nuông chiều nó một thời gian, nhưng khi nó bắt đầu biết nói thì phải thỉnh thoảng trách phat nó, 
nếu không nó sẽ trở nên hư hỏng sau này. Tâm cũng phải được huấn luyện như vậy. Đừng chiều theo những 
đòi hỏi của tâm. 


94. Cây Óm Yếu Cong Queo 


Cốt tủy của việc thực hành là chăm chú quán sát theo dõi tâm, nhận biết ý định của tâm. Muốn nhận biết ý 
định của tâm, bạn phải có trí tuệ. Đừng có tâm phân biệt, đừng bất bình phiền não khi thấy người khác 
không làm đúng theo ý thích của mình, đừng khó chịu khi chứng kiến những việc, những điều mà mình 
không ưa thích. Bạn có cảm thấy buồn khô khi thấy một thân cây trong rừng ôm yếu cong queo không được 
to lớn thăng thắn như những cây khác không? Thật là khờ dại khi buôn khó như thế. Đừng phán xét những 
người khác, bởi vì có råt nhiéu hang nguòi trên thé gian này. Tại sao tự mang vào mình gánh nặng muôn 
thay đổi, muốn sửa đổi tất cả những người khác? Nếu bạn muốn thay đổi, muốn sửa đôi một cái gì đó thì 
hãy thay đổi, sửa đổi sự vô minh của mình thành trí tuệ. 


95. Cái Khay Bẵn 


Nhiều người cho rằng bản tánh của tâm là thanh tịnh trong sáng, và bởi vì mọi người đều có Phật tánh nên 
không cân phải hành thiền làm gì. Điều đó cháng khác nào láy mót cái gi sach sẽ, như cái khay này chẳng 
hạn, nhỏ vài giọt nước do lên trên đó. Có thé nào bạn cho rằng cái khay này vốn sạch sẽ nên chắng cần phải 
chùi rửa làm gì không? 


96. Lầu Trên, Lầu Dưới 


Người ta tạo ra danh từ, tên goi dé dé dàng trong việc giao tiếp, đàm luận, hoc hành vv... nhung sự vật mang 
bản chất tự nhiên của nó, nó sao thì nó vậy thôi. Dù ta có đặt cho nó danh từ gì đi nữa thì nó vẫn chỉ là vậy. 
Chẳng hạn bây giờ chúng ta đang ngồi ở lầu dưới, trên sàn đá này. Sàn đá chỉ là nên tảng, nó không thể 
di động hay chuyên lui chuyên tới nơi nào. Lầu trên thì cũng từ nén nhà dưới này mà được xây dựng lên 
thôi. Lầu trên cũng giống như mọi thứ mà chúng ta thấy trong tâm: hình sắc, cảm giác, tri giác, phản ứng. 
Chúng không thực sự có mặt theo cách mà ta muốn áp đặt cho chúng. Chúng chỉ là sự chế định, vừa sinh 
ra thì tức khắc bị diệt ngay. Chúng chỉ là giả danh mà chăng hé có tự tính. 


97. Những Giọt Nước 


Hãy giữ gìn giới luật. Lúc đầu bạn có thể phạm giới. Nhưng khi bạn nhận biết được sai lầm này thì hãy lập 
tức châm dứt và thiệt lập giới luật trở lại. Có thé bạn lại phạm giới làn nữa nhưng khi nhận biét được mình 


phạm giới thì hãy tái lập giới luật trở lại lần nữa. Việc hành thiền cũng vậy, tâm chánh niệm phải được tái 
lập nhiều lần cho đến khi được ón định. Giống như những giọt nước rơi từ chiếc bình. Nếu chỉ nghiêng 
bình một chút nước sẽ rơi chậm: bóp... bóp... bóp... Nhưng nếu nghiêng bình nhiều hơn thì những giọt nước 
cũng sẽ rơi nhanh hơn: bóp bóp bóp. Nghiêng bình nhiều hơn nữa nước không còn rơi thành giọt mà biến 
thành một dòng liên tục. Những giọt nước đã biến đi đâu mát rồi? Chúng chăng đi đâu cả, mà chuyền thành 
một dòng nước đều đặn. Khi chánh niệm của bạn được tăng cường thì cũng giống nhu vậy. 


98. Con Vịt 


Dầu bạn có muốn cơ thể này tồn tại lâu dài, thì nó cũng không thể chiều theo ý bạn được. Muốn như thế 
chẳng khác nào muốn vịt trở thành gà. Khi biết rằng không thể nào mong gà thành vịt, vịt thành gà; vịt phải 
là vịt, gà phải là gà, và khi biết rõ răng cơ thể này phải là cơ thể, và nó phải già đau chết, thì bạn mới có đủ 
năng lực và sức manh dé đối diện với những đổi thay của co thé minh. 


99. Con Giun Đắt 


Một vài người đến hỏi tôi, phải chăng khi thấy được vô thường, khổ và vô ngã, người ta sẽ vất bỏ tất cả, 
trở thành lười biếng và không muôn làm gì nữa? Tôi trả lời với họ rằng, không phải như vậy, mà trái lại, 
họ càng siêng năng làm việc hơn, nhưng họ làm với tâm không dính mặc, và chỉ làm những việc hữu ích. 
Những người ây lại tiếp tục hỏi, nếu mọi người đều hành thiền, đều thực hành giáo pháp, thì chăng có việc 
gì trên thế gian này có thể hoàn thành được và sẽ không có tiến bộ nữa. Nhưng phải chăng, lo sợ như thế 
thì chăng khác nào con giun lo sợ sẽ hết đất dé ăn. 


100. Mùi Phân 


Bạn không thể đi đến một nơi nào trên thế gian này để tránh đau khổ. Khi tâm còn ở trong thế gian thì 
không thể nào thoát khỏi khổ đau. Tâm còn dính mắc với thế gian mà muốn tránh khỏi đau khổ chăng khác 
nào muốn tránh mùi hôi của bãi phân lớn lại đến gần một bãi phân nhỏ. Ở nơi nào thì bãi phân lớn và bãi 
phân nhỏ cũng đều có mùi hôi như nhau. 


101. Vật Dát Giá 


Giả sử bạn làm chủ một vật thật đắt giá. Ngay lúc có vật trong tay, tâm bạn thay đồi, và bạn sé tự nhủ: "Bây 
giờ ta phải cất ở đâu đây? Nếu dé ở đây sẽ có người lấy mát." Thế rồi bạn băn khoăn suy nghi tìm nơi cất 
dấu. Đó là đau khó. Dau khó khởi sinh vào lúc nào? Dau khó khởi sinh khi chúng ta biết minh dang làm 
chủ một vật gì đó. Đó là chỗ ở của đau khó. Trước khi có được vật này, ta không đau khó. Không dau khó 
bởi vì không có vật dé tâm ta dính mắc vào. Ju ngã cũng vậy, nếu chúng ta nghĩ đến danh từ: "Tôi, Ta" thì 
mọi vật quanh ta đều trở thành của ta, và sự rắc rối theo liền sau đó. Nếu không có tôi, ta thì chăng có gì 
rác rồi cả. 


102. Đau Nhức Bên Trong 


Người ta phân vân không biết tại sao khi bắt đầu loại bỏ tham muốn, thì nhiều vấn đề rắc rối phát sinh. 

Chuyện đó chăng có gì lạ cả. Vì trước đây khi nuôi dưỡng phiền não, ban đã đối xử nhe nhàng với chúng, 

vuốt ve nuông chiều chúng. Như người bị vết thương bên trong mà chỉ đắp thuốc bên ngoài nên không có 
cảm giác gì. Bây giờ mồ ra để trị tận gốc thì chắc chăn không tránh khỏi đau đớn. 


103. Rơi Từ Cây Xuống 


Nếu dựa vào kinh điền thì ta có thé phân tích thập nhị nhân duyên ra thành: Vô minh sinh ra hành nghiệp, 
hành nghiệp sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc, danh sắc sinh ra lục nhập, lục nhập sinh ra xúc, xúc sinh ra 
tho, thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ, thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra sinh, sinh sinh ra già, đau, chết và tất cả những 
khó đau khác. Nhưng trên thực tế, khi tiếp xúc với vật gì ta không ưa thích thì đau khó phát sinh ngay tức 
khắc. Tâm xuyên qua chuỗi thập nhị nhân duyên một cách thật nhanh chóng khiến ta không thé nào theo 
kịp. Như trường hợp rơi từ trên cây xuống. Trước khi biết được chuyện gì xảy ra thì... "Bụp", ta đã năm 


ngay dưới đất. Thật ra, trước khi chạm đất ta dà xuyên qua nhiều cành lá, nhưng vì sự rơi quá nhanh khiến 
ta không thé nào đếm kịp hay nhớ hết trong lúc đang rơi. Cũng giống trường hợp thập nhị nhân duyên. 
Nỗi đau khó tức khắc mà chúng ta kinh nghiệm là kết quả của một chuối dài xuyên qua thập nhị nhân 
duyên. Đó là lý do tại sao Đức Phật khuyên nhủ hàng môn đệ phải quán chiếu và hiểu rõ tâm minh dé có 
thể biết mình trước khi đụng mặt đất. 


Giữa việc nghiên cứu giáo pháp và thực hành giáo pháp có nhiều sự khác biệt. Chân giáo pháp phải học hỏi 
là tìm một con đường để thoát khỏi sự bát ưng ý, thoát khói sự đau khó của đời sóng và đạt được hạnh phúc 
bình an cho chính mình cùng tất cả chúng sanh. Khi tâm an tịnh, tức là nó đang ở trong điều kiện bình 
thường. Khi tâm di động thì tư tưởng hình thành. Hạnh phúc hay đau khổ là một phần của tâm hoạt động 
này, bát an và tham ái cũng được hình thành như thế. Nếu bạn không hiểu rõ đặc tính luôn luôn di động của 
tâm thì bạn sẽ săn đuôi theo tư tưởng hình thành mãi và trở thành nạn nhân của nó. Thế nên, Đức Phật dạy 
chúng ta hãy quán sát hoạt động của tâm, theo dõi tâm di chuyên. Khi theo dói tâm, ta sẽ thấy được những 
đặc tính căn bản của tâm. Đó là: vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Bạn nên tỉnh thức và quán sát những 
hiện tượng tâm lý này. Bằng cách quán sát, theo dõi bạn có thé học được tiến trình của nhân duyên. Đức 
Phật dạy rằng vô minh là nhân phát sinh ra hành nghiệp và mọi hiện tượng. Hành nghiệp hay sự chủ ý này 
phát sinh ra thức và thức lại là nhân của thân và tâm. Đó là tién trình của nhân duyên. 


Khi bắt đầu nghiên cứu Phật giáo, ta thấy rằng lối dạy theo truyền thống kinh điển đem lại nhiều lợi ích. 
Nhung khi thấy được tién trình diễn ra bên trong, ta mới thấy rõ tầm quan trọng của sự thực hành. Những 
kẻ chỉ học pháp học mà không thực hành thì không thể nào theo kịp sự mau lẹ của tiễn trình này. Dĩ nhiên 
tién trình của tâm được kinh điển hệ thống hóa và mô tả rõ ràng, nhưng kinh nghiệm là kiến thức thực 
nghiệm vượt ra ngoài sách vở học hỏi. Sách vở không thể mô tả cho chúng ta biết những gì chỉ được biết 
đến bằng kinh nghiệm. Làm sao sách vở có thé diễn tả cho ta biết: đây là những cảm giác phát sinh, đây là 
tác ý, đây là một loại tâm đặc biệt, đây là sự khác biệt của thân và tâm v.v... Cũng như khi bạn trèo cây và 
bị rơi xuống đất, bạn không thê biết được bạn đã rơi bao nhiêu thước, bao nhiêu tắc, đã xuyên qua bao nhiêu 
cành lá trước khi chạm mặt đất. Bạn chỉ biết bạn rơi xuống đất và thấy đau mà thôi. Không sách vở nào mô 
tả được cảm giác lúc ta đang rơi và cảm giác đau khi ta chạm đất. Sách vở nghiên cứu giáo pháp được hệ 
thống hóa và làm cho rõ ràng. Nhưng thực tế không chỉ đi theo một lối đơn giản. 


Bởi thế, chúng ta phải dùng trí tuệ sâu xa của mình để nghiệm xem cái gì đã khởi sinh trong tâm người giác 
ngộ. Người giác ngộ hiểu biết qua kinh nghiệm của họ rằng, tâm không phải là ta, không phải là tự ngã của 
ta. Khi nói cho chúng ta biết tên của các loại tâm và tâm sở, Đức Phật không muốn cho chúng ta dính mắc 
vào ngôn từ. Ngài chỉ muốn chúng ta thấy tất cả đều vô thường, khó và vô ngã. Ngài dạy chúng ta hãy 
buông bỏ tất cả. Khi các pháp phát sinh hãy chánh niệm, biết chúng. Tâm thực hiện được sự ghi nhận giác 
tỉnh này mới là tâm được huấn luyện đúng cách. Khi tâm bị khuấy động thì nhiều loai tâm, tâm sở, phản 
ứng v.v... hình thành và náy nở liên tục. Cho dü tâm tốt hay tâm xâu, ta cũng chỉ theo dói và dé chúng như 
thé. Đức Phật chỉ dạy đơn giản: "Vát bỏ hết". Nhung ta không thể vất bỏ chúng ngay được đâu! Hãy tinh 
cần quán sát theo dói hiểu rõ tâm minh, dé biết làm thé nào dé vất bỏ chúng. 


104. Nông Phu Và Người Mẹ 


Trong việc tu hành, hễ bạn thấy nơi nào còn khuyết điểm thì hãy gia tâm chú ý vào nơi ấy. Trong khi đi, 
đứng, nằm, ngồi, hãy chú tâm vào đấy, giống. như người nông phu chưa cày xong thửa ruộng của mình. 
Mỗi năm người nông phu đều phải chuẩn bị đất dé sản sàng gieo hạt. Nhưng năm nay chưa cày xong thửa 
ruộng nên lúc nào tâm người nông phu cũng hướng về thửa ruộng. Tâm người nông phu không thé nào an 
vui, bởi vì anh ta biết công việc của minh chưa làm xong. Mặc dầu dang vui với ban bé nhưng anh không 
cảm thấy thoải mái chút nào, vì tâm trí anh lúc nào cũng ưu tư đến thửa ruộng còn dang dở. Hoặc như người 
mẹ đặt đứa con nhỏ trên lầu dé đi xuống dưới lầu cho súc vật ăn. Tâm người mẹ lúc ấy luôn luôn hướng vé 
người con, lo lắng không biết có gì xảy ra với đứa trẻ. Mặc dầu đang làm công việc khác, nhưng tâm người 
mẹ không rời đứa con. Việc hành thiền của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không được quên. Dầu đang 
làm công việc khác, nhưng tâm không thê nào xa việc thực hành. Tâm phải ở trong thực hành ngày và đêm. 
Muốn cho việc hành thiền thực sự dat được tiến bộ thì phải làm như thé. 


105. Quả Bóng Đá 


Chi nghe giáo pháp suông mà không hành thiền, thi khó có thé giác ngộ. Tuy thé, việc nghe giáo pháp rất 
hữu ích. Vào thời Đức Phật có nhiều vị chứng nghiệm được giáo pháp và một số đắc quả Alahán trong lúc 
nghe giáo pháp. Ta có thể so sánh những vị này với những quả bóng đá. Khi quả bóng đá được bơm hơi 
vào thì nó phóng lên. Không khí bên trong bi dồn nén có khuynh hướng muốn thoát ra ngoài, nhưng không 
có chó nào dé thoát. Khi đâm một cây nhọn vào quả bóng, thì tức khắc hơi xì ra. Tâm của các vị môn đồ 
của Đức Phật khi nghe giáo pháp mà giác ngộ thì cũng như vậy. Khi họ nghe giáo pháp và giáo pháp xuyên 
thấu tâm họ như cây nhọn đâm vào quả bóng thì trí tuệ phát sinh. Họ tức khắc thông suốt chân giáo pháp. 


106. Bạn Bè 


Đức Phật không muốn chúng ta để cho tâm dẫn đi đâu thì đi. Ngài muốn chúng ta phải luôn luôn làm chủ 
tâm mình. Nếu tâm muốn đi hướng này, phải dẫn nó đi hướng khác. Nói cách khác, khi tâm muốn điều gì 
thì đừng chiều theo nó. Giống như trường hợp làm bạn với người nào, nhưng cuối cùng thấy. ý kiến của 
nhau không còn tương đồng nữa, không còn hiểu nhau nữa và nhiều cuộc cãi vã xảy ra, thế rồi đường ai 
nấy đi. Làm như vậy là đúng. Đừng chiều theo tâm. Người nào chiều theo tâm tức là chiều theo sự ham 
muốn thích thú của tâm và những cái khác của tâm. Điều này cho thấy người áy không thực hành giáo pháp. 


107. Trái Cây Trong Tay 


Việc thực hành giáo pháp rất quan trọng. Nếu không thực hành thì sự hiểu biết của chúng ta chỉ có tính 
cách hời hot bé ngoài, chỉ có lớp vỏ mà bên trong rỗng không. Chẳng khác nào có trái cây trong tay mà 
chẳng hé ăn. Mặc dầu làm chủ nó, nhưng chăng hưởng ích lợi từ nó. Chi khi nào thực sự ăn trái cây này ta 
mới thưởng thức được huong vi của nó. 


108. Cây Ăn Trái 


Cây trưởng thành, đơm bông kết trái rồi chín. Trái thối rữa, hột găm xuống đất, mọc lên cây mới. Cây mới 
lại lớn lên, nở hoa ra trái, và một chu kỳ mới bắt đầu. Cuối cùng nhiều trái chín rơi rụng, rồi hột găm xuống 
đắt và nhiều cây mới khác mọc lên. Thế gian cũng như vậy, không có gì mới lạ, chỉ là sự tuần hoàn có hữu 
mả thôi. Cuộc sông của chúng ta ngày nay chẳng có gì khác. Việc ta làm hôm nay chẳng qua là những việc 
ta làm trước đây. Chúng ta suy nghĩ thật nhiều, có rất nhiều việc thu hút chúng ta, nhưng chăng có việc nào 
dẫn ta đến chỗ hoàn mãn thật sự. 


109. Gió Rác 


Đôi khi việc dạy dỗ rất khó khăn, cần nhiều kiên nhẫn. Thầy dạy đạo là cái thùng rác để mọi người vút bỏ 
vào đó mọi nỗi bực doc và mọi vấn dé rắc rối. Thầy day càng nhiều người thì thùng rác của thầy càng đầy. 
Nhưng đừng lo lắng. Dạy dỗ người khác là phương cách tuyệt diệu dé thực hành Phát Pháp. Phát Pháp sẽ 
hó trợ cho người nào thành thật áp dụng Phật Pháp vào đời sống của họ. Người nào dạy dỗ kẻ khác, trí hiểu 
biết sẽ phát triển. 


110. Đi Sai Đường 


Nhiều người cho rằng làm như vây, tụng thuộc lòng như vây, học như vây, như vầy thì sẽ hết khó. Nhung 
như vậy thì chẳng khác nào người ham muốn đủ thứ, có găng thu thập tích tụ thật nhiều thứ, nhiều của cải, 
và nghĩ rằng khi họ thu tháp dày đủ thì sự đau khó sẽ giảm. Hay như người mang gánh nặng trên vai, nghĩ 
rằng càng chất thêm đồ đạc vào thì gánh càng nhẹ hơn. Đó là lỗi suy nghĩ của người thế gian, nhưng lỗi suy 
nghi này di ra ngoài chánh dao. Giống như một người di về hướng Nam, còn người kia di về hướng Bác, 
nhưng họ nghĩ răng họ đi cùng hướng. 


111. Đường Ra Phố 
Nhiều người phân vân khi thấy ngày nay có nhiều thầy và nhiều lối hành thiền khác nhau. Nhưng chăng 


qua cũng giông như chuyện đi vào thành phố bằng nhiều lối khác nhau. Dầu đi lối nào, nhanh hay chậm rốt 
cuộc cũng đến thành phó. Thông thường các phuong pháp hành thiền chỉ khác nhau bề ngoài. Nhưng có 


mót diéu cót yéu là các phuong pháp hành thién dáng theo lói Phát day phái dẫn đến chấm dứt tham ái. 
Cuôi cùng bạn phải vât bỏ mọi hệ thông, mọi phương pháp, và ngay cả vị thây của mình. Phương pháp nào 
dẫn đến sự dứt bỏ, diệt trừ tham ái thì đó là phương pháp thực hành đúng dán. 


112. Đối Diện Với Chính Mình 


Bạn có thé đi đây đi đó dé tham học với các thiền sư và dé thử qua những phương pháp hành thiền. Một số 
các bạn ở đây đã từng làm như thế. Đó là điều ước muốn và là việc tự nhiên. Sau khi bạn đã đặt nhiều câu 
hỏi với các vị thiền sư và đã biết được phuong pháp hành thiền, bạn sẽ nhận thấy răng tất cả những việc 
bạn làm chăng đưa bạn đi đến chân lý ngoài sự buôn chán. Rồi bạn sẽ thấy rằng chỉ khi bạn đứng lại để 
xem xét tâm minh, thì lúc ấy bạn mới thấy được, mới tim được những gi Đức Phật dạy. Chẳng cần phải đi 
tìm cái gì bên ngoài, hãy trở về đối diện với bản chất thật sự của chính mình. Chính lúc trở về đối diện với 
mình bạn sẽ thấy chân lý. 


113. Tiêu Hóa Tốt 


Đừng vội vã diệt trừ phiên não. Trước tiên, bạn phải kiên nhẫn tìm hiểu đau khó và nguyên nhân của nó, 
có thê mới loại bó được phiên não hoàn toàn. Cũng như muôn đô án được tiêu hóa dé dàng, bạn phải nhai 
kỹ vậy. 


114. Trạm Trung Tâm 


Muốn hành thiền bạn phải có hai đặc tính chính yếu: sự thành thật và ngay thắng. Không ‹ cần phải đọc Tam 
tạng kinh điển bạn mới biết thé nào là tham, sân, si. Tham lam, sân hận, si mê nằm sẵn trong tâm bạn. 

Chăng cần phải đọc sách mới biết được chúng. Hãy dé cho sự hiểu biết tự phát bên trong bạn là bạn đã thực 
hành đúng đắn. Nếu bạn muốn thấy xe lửa thì chỉ cần đến nhà ga trung tâm, chẳng cần phải đi hết các tuyến 
Bắc, Nam, Đông, Tây v.v... mới có thể nhìn thấy xe lửa. Muốn thấy từng chiếc xe lửa một, bạn chỉ cần đợi 
ở nhà ga trung tâm. Đó là trạm cuối cùng của tất cả các chuyền. 


Nhiều người nói với tôi răng, họ muốn hành thiền. Nhưng họ không biết phải làm sao, họ không hiểu hay 
chưa nghiên cứu kinh điển, hoặc là họ đã quá già, nhớ trước quên sau, nên không thé hành thiền được. 
Đừng lo lắng chuyện đó. Hãy nhìn ngay đây, nhìn ngay nơi nhà ga lớn trung tâm này. Tham khởi lên ở đây, 
sân khởi lên ở đây, và sĩ khởi lên cũng tại đây. Bạn chỉ cần ngồi đây và theo dõi, quán sát moi chuyện khởi 
lên. Hãy hành thiền ngay ở đây, bởi vì ngay đây là chỗ bạn dính mắc vào, và ngay đây là chỗ giáo pháp 
khởi lên. 


115. Sợi Tóc Trong Tô Canh 


Tại sao cơ thể lôi cuốn, hấp dẫn bạn và bạn dính mắc vào đây? Bởi vì chỉ có con mắt thịt nhìn thấy cơ thé, 
mà con mắt của tâm thì không nhìn thấy. Bản chất thật sự của cơ thé là không sạch, không dep dé, vô 
thường và ở trong tình trạng hủy hoại. Hãy nhìn cơ thê như nhìn một sợi tóc trong tô canh. Sợi tóc có đẹp 
không? Hãy nhìn thấy ró ràng răng cơ thé chăng có gi ngoài đất, nước, gió, lửa - chàng có ai ở đấy cả. 
Trong khi bạn muốn làm cho cơ thê đẹp lên thì nó đang tan rã đây. 


116. Sợi Tóc Che Quả Núi 


Ý kiến, quan niệm, sự chấp giữ luyến á ái, chăng khác nào một sợi tóc có thê che khuất ngọn núi cao. Bởi vì 
chúng đã ngăn trở không cho ta thấy được sự vật vôn rất đơn giản, bình thường và rõ ràng. Chúng ta bị 
quan kiến tự ngã, dục vong chi phối mạnh mẽ, nên không thé nhìn thấy chân tướng của sự vật. Vì vậy, chỉ 
một sợi tóc cũng có thể khiến ta không thấy được một ngọn núi cao. Chỉ dính mắc vào một chút dục vọng 
thôi cũng đủ khiến cho ta không thấy rõ sự thật, điều này thật rõ ràng như ban ngày. 


117. Giảng Đường 


Đối với co thé này, ta chi là khách, chứ không phải là chủ nhà thật sự. Như cái giảng đường này đây, thật 
ra chẳng phải là của ta. Ta chỉ là người thuê nhà tạm thời, cũng giống như lũ chuột, thăn lằn và tắc kè đang 
sống trong giảng đường này, nhưng ta chăng hè ý thức điều đó. Cơ thể ta cũng vậy. Rõ ràng Đức Phật đã 
dạy răng không có một cái tôi nào cư ngụ bên trong cơ thê này, nhưng ta cứ khư khư tin chắc rằng cơ thê 
này là của ta, của ta thật sự. Đó là quan kiến sai lầm. 


118. Nắm Bùn 


Nếu cầm một nắm bùn trong tay rồi bóp mạnh, thì bùn sẽ theo kẽ ngón tay tràn ra. Người bị đau khổ cũng 
vậy, khi sự đau khô bóp chặt họ, thì họ cũng tìm cách thoát ly. 


119. Gà Mái Hay Gà Trống 


Giảng dạy cho những người có trình độ bất đồng thật là khó khăn. Nhiều người có sẵn tư kiến từ trước. Dạy 
họ sự thật, họ cho rằng đó là không thật: "Tôi đúng, thầy sai." Như thế thì cuối cùng chăng đi đến đâu cả. 
Nếu không sớm xả bỏ thì sẽ chuốc lấy khó đau. Giống như trường hợp có bón người đàn ông cùng đi vào 
rừng và nghe tiếng gà. Ba người cho rằng đó là gà mái, một người khác quả quyết đó là gà trống. Anh ta 
hỏi: "Làm sao con gà mái có thể gáy như vậy EA Ba người kia trả lời: "Con gà kia chắc chán là có 
miệng, phải vậy không? Có miệng thì nó phải gáy." Họ cãi nhau, ý kiến bất đồng và không vui, nhưng rốt 
cuộc tất cả đều sai. Cho dù bạn có gọi nó là gà mái hay gà trống, đó cũng chỉ là cái tên thôi. Chúng ta bảo 
gà mái là thế này, gà trống là thế kia. Gà trống gáy thì như vây, gà mái tục tác thì như thế kia, đó là chúng 
ta đã dính mắc và bị trói buộc vào thế gian. Thật ra, nếu biết rằng cháng có gà mái hay gà trống gi cả thì 
mọi chuyện sẽ chấm dứt. 


120. Dược Thảo 


Lý thuyết về giáo pháp chăng khác nào một cuốn sách viết về các loại cây thuốc, và việc thực hành giáo 
pháp chẳng khác nào đi tìm các cây thuốc này. Nghiên cứu sách vở giúp ta biết được các loại cây thuốc, 
nhưng chúng ta chưa nhìn tận mắt các cây thuốc. Chúng ta chỉ được xem những hình vẽ sơ sài và tên gọi. 
Nhưng khi đã có được cuốn sách thuốc và đã học hỏi nghiên cứu, ta có thé dé dàng đi tim các cây thuốc. 
Sau khi tìm tòi nhiều lần, chúng ta có thể nhận dạng các cây thuốc một cách dễ dàng. Bằng cách này ta đã 
sử dụng cuốn sách một cách hữu ích. Sở dĩ chúng ta có thé nhận ra nhiều loại cây thuốc vì chúng ta đã 
nghiên cứu sách thuốc trước. Sách thuốc là thầy của chúng ta. Cũng vậy, phần lý thuyết. về giáo pháp có lợi 
ích và giá trị như thế. Vì vậy, nếu chỉ hoàn toàn y cứ vào việc hành thiền mà không dé thi gió hoc hói thi 
chẳng khác nào đi tìm cây thuốc mà không học hỏi nghiên cứu trước. Chăng biết gi về vật mà ta muốn tim 
thì làm sao mà tìm được vật ấy. Nhưng chỉ học hỏi nghiên cứu sách thuốc, mà không đi tìm thuốc, không 
nhận diện được mặt thuốc, thì cũng chăng đem lại lợi ích gì. Bởi vậy, cả lý thuyết lẫn thực hành đều quan 
trọng. 


121. Chủ Và Khách 


Tâm chỉ là một điểm đơn giản, nhưng là trung tâm của vũ trụ. Tâm chúng ta cháng khác nào người chủ, và 
các cảm giác chẳng khác nào những người khách đến ngụ trong nhà ta một thời gian. Hãy tìm hiểu ky những 
du khách này. Hãy làm quen với những bức tranh sống động do họ vẽ, và những câu chuyện hấp dẫn do họ 
ké. Hãy ngoan ngoãn theo họ, nhưng nhớ đừng rời khỏi chỗ ngồi của bạn, vì ngoài chiếc ghế bạn đang sử 
dụng không còn chiếc ghé nào quanh dáy nữa. Nếu bạn tiếp tục giữ chỗ ngồi, rồi chào mừng từng vị khách 
khi họ đến, nghĩa là luôn luôn giữ chánh niệm, chuyên tâm đến những người hiểu biết, tinh thức thì những 
người khách khác cuối cùng sẽ không đến nữa. Nếu bạn thực sự chú ý đến họ, họ sẽ đến với bạn bao nhiêu 
lần nữa, chuyện trò với họ, bạn sẽ hiểu rõ từng người một. Chắc chắn cuối cùng tâm bạn sẽ an định. 


122. Hòn Sắt Nóng 
Người hành thiền thuần thục thấy mọi sự, mọi vật đều sinh diệt không ngừng, chẳng có gì thường : tồn, bất 


biến. Họ quán sát theo dói mọi khía cạnh, mọi chiều hướng của sự vật, và tháy răng cháng có gi bàn vững 
cả. Trong mọi tư thế đi, đứng, nằm, ngồi họ đều thấy như vậy. Chỗ nào họ nhìn đến cũng chỉ thấy khó đau, 


hủy hoại mà thôi. Họ thấy thân và tâm giống nhu một hòn sát nóng đỏ. Trên hòn sắt còn đang nóng đỏ, bạn 
có thể tìm được điểm nguội nào dé sờ tay vào chăng? Năm uán cũng vậy, nắm chỗ nào cũng bị phỏng cả. 
Bởi thế, không nên dính mắc, dù đó là sự an tịnh hay định tâm đinữa. Cũng không nên nói rằng sự bình an 
tĩnh lặng là của tôi, hay chính là tôi. Có ý nghĩ "tôi" hay "của tôi", sẽ phát sinh ảo tưởng dau thương về tự 
ngã. Đó là thế giới của tham ái và si mê, một hòn sắt nóng đỏ khác. 


123. Một Hòn Sát Nóng Dó Khác 


Trong lúc thực hành, chúng ta thường có khuynh hướng nắm giữ. Coi những kinh nghiệm đạt được là của 
ta, tôi. Nếu bạn nghĩ tôi an tịnh, tôi dao động, tôi tốt, hay tôi xấu, tôi hạnh phúc, hay tôi đau khó, thì sự dính 
mắc này là nguyên nhân của sinh thành và hiện hữu. Khi hạnh phúc chấm dứt, đau khổ xuất hiện. Khi đau 
khó châm dứt, hạnh phúc xuất hiện. Bạn sẽ tháy chính mình không ngừng phân vân giữa thiên đường và địa 
ngục. Đức Phật thấy rõ điều kiện của tâm là vậy, và Ngài hiểu rõ đó là nguyên nhân sinh thành và hiện hữu. 
Tâm ở trong điều kiện đó, nên sự giải thoát không hoàn thành được. Ngài bèn lẫy những kinh nghiệm đó 
và quán xét chân tướng của chúng. Do có nắm giữ nên có sanh và tử, trở nên hân hoan là sanh, trở nên thối 
chí là tử, có chết nên có sống, sinh và tử từ thời điểm này kéo sang thời điểm kia, kế tuc nhau không dut, 
như một guóng bánh xe kéo chỉ, quay không ngừng. 


124. Thỏi Sắt Nóng Và Viên Kẹo 


Chúng ta không thê nào ảnh hưởng đến tâm của người đang chết bằng những điều thiện hay ác. Cháng hạn 
như tôi cầm một thỏi sắt nóng đỏ rồi dí vào ngực bạn, và tay kia cầm một cây kẹo đưa cho bạn. Cây kẹo đó 
có hấp dẫn được bạn không? Ta có thể dùng tình thương, lòng từ ái dé đối xử với người đang chết càng 
nhiều càng tốt. Nhưng điều quan trọng là ta phải biết nhân đó quán chiếu vào bên trong chính mình dé biết 
rằng ta cũng cùng chung số phận như họ, nghĩa là ta không thé nào tránh khỏi cái chết. Nếu không làm được 
như vậy thì thật sự chúng ta chăng có được chút lợi ích gì cả. 


125. Lữ Quán 


Chúng ta sinh ra với hai bàn tay tráng, và chết đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Cơ thể chúng ta cũng chẳng 
khác nào một quán trọ. Thê rôi một ngày nào đó, chúng ta phải rời khỏi cơ thê này và ra đi một mình. 


126. Người Chủ Nhà 


Tâm là gì? Tâm chẳng có hình dáng gì cả. Sự nhận biết cảm giác tót xáu goi là tám. Giống như người chủ 
của một căn nhà: Chủ ở ngay trong căn nhà, còn khách khứa chẳng qua chỉ đến viếng chủ trong chốc lát 
hay tạm trú vài hôm thôi. Chủ nhà chỉ là người tiếp đón, đãi đẳng khách khứa. Vậy ai đã nhận cảm giác? 
Sự nhận biết cảm giác này là gì? Và ai đã xả bỏ những cảm giác này? Cái đó ta gọi là tâm, nhưng mây ai 
thấy được điều đó. Họ tự nghĩ quần quanh: "Tâm là gì? Tâm là gì?" Đừng bận tâm vào chuyện đó, đừng tự 
tạo láy phiền não cho mình làm gì. Cái gì đã thu nhận cảm giác? Cái gì thương cảm giác này và ghét cảm 
giác kia? Ai đó vậy? Có thực sự có kẻ thương kẻ ghét đó không? Chắc chắn là có nhưng mà ta không thê 
thấy được. Đó là cái mà ta gọi là "tâm". 


127. Đứa Trẻ Thơ Ngây 


Cách làm, cách sóng, cá tính riêng v.v... của chúng ta, thật ra, chăng khác nào những đứa con nít. Con nít 
thì chăng biết gì. Khi quán sát những đứa trẻ chạy nhảy la hét, ta thấy sự nô đùa của chúng chăng có 
mục đích gì cả. Nếu tâm chúng ta không được huấn luyện thì cháng khác nào những đứa con nít ấy. Nếu 
lời nói của chúng ta thiếu ý thức, hành động của chúng ta thiếu trí tuệ như những đứa con nít, chúng ta sẽ 
bị thoái bộ mà không biết. Trẻ con thì vô tâm, không biết gì, nó chạy, nó nhảy lung tung. Tâm thiếu huấn 
luyện cũng vậy. Đó là lý do tại sao Đức Phát dạy chúng ta phái luyện tâm minh. 


128. Đứa Trẻ 


Hãy thản nhiên nhìn sự yêu và ghét khởi lén từ các giác quan. Đừng dính mắc vào chúng. Trong việc hành 
thiên cũng vậy, đừng kỳ vọng kết quả thật nhanh và tiễn bộ tức thì. Một đứa trẻ phải biết lật, biết bò trước 
khi biết đi biết chạy. Điều cần thiết là phải quyết tâm giữ gìn giới luật và hành thiền không gián đoạn, rồi 
việc gì đến sẽ đến. 


129. Ngứa Đầu 


Khi đau khó nói dậy, nếu ta không biết cách đối tri, thì không thể nào thoát khói khó đau. Giống như ngứa 
đâu mà lại đi gài chân. Rõ ràng răng nêu ngứa đầu mà gãi chân thì không thê nào hêt ngứa đâu được. 


130. Chìa Khóa 


Nếu chúng ta chỉ giữ giới theo truyền thống mà không biết ý nghĩa của giới luật thì dầu vị thầy có day cho 
ta chân lý đi nữa, việc thực hành của ta cũng bị thiếu sót. Mặc dầu chúng ta nên nghiên cứu và tụng đọc 
kinh điền, nhung muốn lợi ích thật sự thì phải thực hành. Nếu không phát triển việc thực hành thì không 
thé nào hiểu rõ cốt tủy của Phật giáo. Không hành thiền là một khiếm khuyết khiến ta không, thé nào lãnh 
ngộ được tinh túy của Phật giáo. Việc thực hành cũng như chiếc chia khóa để mở rương. Nếu dùng đúng 
chia thì dầu ô khóa có kiên có đến đâu chỉ cần vặn nhe cũng sẽ mở được ô khóa. Nếu không có chìa khóa 
thì không thé nào biết được những gi đựng bên trong rương. 


131. Dùng Chi Bói Vàng 


Bậc Alahán thật khác người thường. Có những điều chúng ta thấy đường nhu đúng và có giá tri, nhưng đối 
với các Ngài đôi khi là sai và không giá trị. Dùng những vật thé tục dé có gắng làm vui lòng bậc Alahán thì 
chẳng khác nào dâng tặng chi dé đôi lấy vàng. Chúng ta nghĩ: "Đây là một khối chì thật lớn, thật nặng. Tại 
sao ông ta không chịu đôi miếng vàng bé teo này dé lấy khối chi?". 


132. Giã Biệt Bạn Xưa 


Tham sân si là nguồn gốc của mọi đau khó. Ta phải học cách chế ngự tham sân si và giải thoát mình ra khỏi 
vòng kiêm soát của chúng. Điêu đó thật khó thực hiện, chăng khác nào phải xa rời người bạn đã sông với 
nhau từ thời thơ âu. Muôn chia tay với một người bạn thân thiết từ thời thơ âu thật chăng dé dàng chút nào. 


133. Cái Bật Điện Và Cái Bát 


Trong việc thực hành, trước tiên, cần phải có tâm định kiên có dé cho trí tuệ phát sinh. Định tâm chẳng 
khác nào cái bật điện đã được bật lên. Nêu chưa bật điện lên thì không có ánh sáng. Cũng như định tâm là 
cái bát trông và trí tuệ là thức án đựng trong bát, nêu không có bát thì lây gì dé đựng thức ăn? 


134. Con Rắn Mối 


Kinh điển đưa ví dụ về một nguól no muón bát mót con rán mói dang lán trón trong dun mói. Dun mói có 
sáu lỗ, nếu con rắn mối chay vào đó thi làm thé nào dé bát? Ông ta phải bit năm lỗ, chi chira lai một lỗ và 
phải ngồi canh chừng ở lỗ này. Khi con rắn mối chạy ra, thé là bụp! Ông ta chụp lẫy. Khi quán sát tâm cũng 
phải làm như vậy. Đóng hết các cửa giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; chỉ chừa lại tâm. Đóng ở đây không 
có nghĩa là bưng tai, bịt mắt, nín thở mà phải thu thúc năm cửa giác quan; chi chùa lại cửa tâm dé quán sát. 
Hành thiền chăng khác nào việc bắt rắn mỗi vậy. 


135. Mắt Chỗ Nào Tìm Chỗ Đó 


Nếu bạn biết rằng tốt xấu, đúng sai đều nằm trong bạn thì bạn không cần tìm kiếm chúng ở noi nào khác. 
Chỉ cần tìm ở noi mà chúng khởi sinh. Nếu bạn không làm nhu vậy thì cháng khác nào mát vật ở nơi này 
lại tìm nơi khác. Mắt ở nơi nào phải tìm nơi đó, dầu cho lúc đầu bạn không tìm ra đi nữa thì bạn cũng hãy 
tiếp tục tìm kiếm ở noi mà bạn đánh roi. Nhưng thông thường bạn đánh mát vật ở chỗ này lại đi tìm chỗ 


khác. Làm nhu thé thi bao giờ mới tìm được vật bi mát? Hành động thiện hay ác đều nằm bên trong bạn. 
Cứ cô găng kiên trì liên tục tìm kiêm ngay trong tâm bạn thì một ngày nào đó nhật định ban sẽ tìm được. 


136. Lá Sen 


Đức Phát nói rằng bậc giác ngộ là người đã xa lia phiền não. Điều đó không có nghĩa là họ chạy trón phiền 
não. Họ cháng bao giờ làm nhu thé cả. Phiền não vẫn nằm đấy. Đức Phát so sánh điều này với lá sen trong 
hồ nước. Lá sen và nước cùng có mặt. Lá và nước tiếp xúc với nhau nhưng lá không ướt. Nước có thé ví 
như phiền não và lá sen là tâm giải thoát. Tâm của người hành thiền thì không chạy đây đó. Nó nằm yên tại 
một chỗ. Khi tốt và xấu, hạnh phúc và đau khô đến, người hành thiền chỉ đơn thuần nhận biết mà không để 
chúng thám ướt tâm. Nói cách khác người hành thiền không dính mắc vào cái gi cả. 


137. Những Đóa Sen 


Có thể xem tâm như một đóa sen. Một số hoa sen còn nằm trong bùn, một số vượt ra khỏi bùn nhưng vẫn 
còn ở dưới mặt nước, một số đã trồi lên khỏi mặt nước, và một số khác đã nở rộ và tỏa hương thơm dưới 
ánh mặt trời. Bạn muốn mình là loại hoa nào đây? Nếu bạn thấy mình còn nằm dưới mặt nước thì phải coi 
chừng lũ cá và rùa. 


138. Khối Nước Đá 


Cơ thê suy tàn như thế nào? Hãy xem xét một khối nước đá. Nguyên thê của nước đá chỉ là nước. Chúng 
ta làm nước đông lại và nó tạm thời trở thành nước đá, rôi sau đó nước đá lại tan thành nước. Tảng nước đá 
suy tàn thê nào thì cơ thê ta cũng như vậy. 


Tất cả chúng ta là những khối mang bản chất suy tàn. Khi sinh ra, chúng ta đã thừa kế tính chất suy tàn đó, 
không thé nào tránh được điều này. Vừa mới sinh ra là ta đã nhận lấy già, đau, và chết. Bây giờ cơ thé này 
còn đang khỏe mạnh giống nhu khối nước đá. Nhưng hãy nhìn kỹ hơn cái thân thé này. Nó sẽ già đau, hủy 
hoại theo định luật tự nhiên như khối nước đá suy tàn đó. 


139. Trái Xoài 


Chúng ta thường xem định và huệ là hai cái gì riêng biệt, nhưng thật ra chúng chẳng có gì khác nhau. Chúng 
khởi sinh cùng một nơi nhưng theo hai hướng khác nhau giống như trường hợp một trái xoài. Trái xoài 
lúc đầu nhỏ và xanh, rồi lớn dán lên cho đến khi chín muói. Trái xoài lúc nhỏ, trái xoài lúc lớn và trái xoài 
lúc chín, dầu trải qua ba thời kỳ khác nhau, nhưng cũng vẫn là một trái xoài. Chỉ có điều kiện thay đổi mà 
thôi. Trong việc thực hành giáo pháp cũng như vậy, một điều kiện gọi là định tâm và điều kiện khác gọi là 
trí tuệ, nhưng thực ra định và huệ chỉ là một, giống như trường hợp trái xoài vậy. 


140. Người Bán Hàng 


Nếu việc thực hành của bạn không đạt được kết quả nhanh chóng thì cũng đừng nên chán nản hay thất 
vọng. Điều quan trọng là hãy tiếp tục hành thiền với lòng kiên trì bất thối. Đừng vội từ bỏ việc hành thiền. 
Bạn phải có thái độ như bà bán hàng liên tục rao hàng mà không lười biếng. Bà ta cương quyết bán hàng 
và chỉ ngừng rao khi đã bán hết hàng. 


141. Thịt 


Ngày nay, cái mà mọi người đều muốn là tiền. Họ nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì trăm sự đều xong. Vì thế họ 
lao vào kiếm tiền mà không dành thì giờ làm việc phước thiện. Vậy chăng khác nào họ có thịt nhưng không 
có muối để ướp và bảo quản thịt. Họ cất thịt đâu đó trong nhà khiến thịt bị thôi ria. Người muôn có tiền 
không những phải biết cách làm ra tiền, mà còn phải biết cách sử dụng hay cất giữ tiền nữa. Bạn không thể 
nào chỉ mua thịt rồi để đâu đó quanh nhà, miếng thịt sẽ bị thối. Điều phước thiện khởi sinh từ một tâm thiện 
đã có trước, nêu biết được nguyên nhân theo cách này thì người ta sẽ biết cách tạo nhân, bởi vì quả sẽ tự 
nhiên theo sau. Nhưng thường người ta không tạo ra nhân đúng. Người ta rất muốn có phước thật nhiều, 


nhưng lại không muốn tao ra nguyên nhân dé có được phước đó. Những suy nghi sai làm này mang lại 
nhiêu tai hại, bôi rôi và hoang mang. 


142. Thịt Dính Ở Ké Răng 


Thật khó từ bỏ dục lạc ngũ trần. Hãy xem dục lạc ngũ trần như một mẫu thịt dính ở kẽ răng. Khi lấy mẫu 
thịt ra bạn thấy thoải mái một lát. Có thể bạn nghi rằng từ giờ vé sau, bạn không bao giờ ăn thịt nữa, vì ăn 
thịt mắc răng khó chịu lắm. Nhưng lần sau ngửi thấy mùi thịt thơm ngon, bạn không thé nào kém ché được. 
Ban lại ăn nữa và lai mắc răng làn nữa. Khi bị mắc răng bạn phải khươi nó ra lần nữa và bạn lại cảm thấy 
dễ chịu lần nữa. Nhưng sự thoải mái này chỉ có thể kéo dài một thời gian cho đến khi bạn lại ăn thịt lần 
nữa. Chuyện là như vậy đó. Dục lạc ngũ trần cũng thế thôi. Khi dính vào sẽ thấy đau khổ, khi buông ra sẽ 
thấy dễ chịu. 


143. Con Cuốn Chiếu 


Nhiều người cùng sóng với nhau, như chúng ta đang ở trong tu viện này, vẫn có thé hành thiền một cách 
tốt đẹp thoải mái, nếu biết hòa đồng quan điểm. Bảo rằng ở đông người thì không thé sóng hài hòa được là 
không đúng. Hãy nhìn thử con cuốn chiếu. Nó có rất nhiều chân phải không? Thoạt nhìn, bạn nghĩ rằng con 
cuốn chiếu di chuyền khó khăn lắm, nhưng nó di chuyên theo thứ tự và nhịp điệu riêng của nó. Việc thực 
hành của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta thực hành đúng thì dầu cho có cả trăm cả ngàn người đi nữa, 
chúng ta cũng sống một cách hài hoà. 


144. Tiền, Sáp Và Phân Gà 


Luật lệ và những ché định được thiết lập chỉ nhằm mục đích khiến cho mọi việc được thuận lợi, thé thôi. 
Cháng han nhu, ngày xưa người ta dùng hàng hóa vật chất làm tiền. Nhưng vật chất thô kịch như thế này 
rất khó cất giữ nên người ta bắt đầu dùng tiền xu và tiền giấy. Giả sử về sau có một đạo luật lấy sáp ong và 
phán gà làm tiền, thé là người ta bắt đầu chém giết làn nhau vì sáp ong và phân gà. Chuyện là như thế đó. 
Những thứ mà ta dùng làm tiền chi là sự chế định do chúng ta đặt ra. Chúng được gọi là tiền bởi vì chúng 
ta quyết định như vậy. Sự thực tiền là gì? Chẳng là gi cá. Khi mọi người đồng ý với nhau về một vấn dé 
gì đó thì một khế ước, một quy định được đặt ra. Thế gian này chẳng qua cũng chỉ là một sự chế định, 
nhưng thật khó khăn dé làm cho một người bình thường biết điều này. Tiền bạc của chúng ta, nhà cửa của 
chúng ta, gia đình của chúng ta, thân băng quyền thuộc của chúng ta chỉ là sự chế định mà chúng ta đã đặt 
ra và ta thật sự tin rằng tất cả chúng là của ta. Nhưng nhìn dưới ánh sáng của giáo pháp chẳng có gì thuộc 
vé ta cả. Nếu không sáng suốt, cứ khu khu cho rằng nó là của ta thì sẽ đau khó dài dài. 


145. Con Khi 


Khi biét duoc bàn chát cüa tám là lién tuc thay đối, sẽ hiểu tâm nhu thé nào. Phải nhớ rằng tâm luôn luôn 
thay đối, lúc thiện lúc ác. Nếu biết rõ điều này thì dầu lúc đang hành thiền mà tâm ý rời bó dé mục ta hay 
suy nghĩ, ta cũng cảm thấy bình an. Giả sử bạn nuôi một chú khi con. Khi chẳng bao giờ ngồi yên một 
chỗ được. Nó thích nhảy nhót, leo tréo, chụp chỗ này nắm chỗ kia. Đó là đặc tính tự nhiên của khi. Giờ đây 
bạn đến chùa và thấy một con khi nữa. Con khi này cũng không ở yên một chỗ. Nó nhảy nhót lung tung, 
tuy vậy nó không làm ban khó chịu. Bởi vì chính bạn cũng đang nuôi một con khi, nên ban biết được bản 
tính của loài khi. Chỉ cần biết được bản tính tự nhiên của một con khi thôi, thì cho dầu đi đến tận đâu và 
gặp bao nhiêu con khi, bạn cũng không cám thấy khó chịu, bởi vì bạn đã hiểu loài khi. Khi ta đã hiểu loài 
khi rồi ta sẽ không cư xử nhu khi. Nếu ta không hiểu loài khí, chúng ta có thê hành động giống như khi. 
Khi thấy khi do tay với chỗ này chỗ nọ, ta nói giận. Nhưng nếu ta hiểu bàn tính tự nhiên của khi, ta sẽ thấy 
rằng con khi ở nhà và con khi ở chùa cũng giống như nhau. Vậy thì tại sao ta bực mình với chúng? 
Thấy được bản tánh của khi giống nhau là đủ, ta sẽ được bình an. 


146. Tô Kiến Lửa 


Duc lạc ngũ trần chẳng khác nào một tô đầy kiến lửa. Ta lấy một khúc cây chọc vào ô kiến cho đến khi 
những con kiên leo lên khúc cây, bò lên mặt rôi căn mát và tai ta. Nhung ta vần chưa biết là ta đang lâm 


vào tinh trang nhu vậy. Trong những lời dạy của Đức Phật có nói rằng, khi ta thấy su tai hại của một điều 
nào đó thì đầu cho nó có tốt đẹp đến đâu đi nữa, ta vẫn biết nó tai hại. Khi ta chưa thấy sự tai hại của một 
vật gì đó thì ta thấy rằng vật đó tốt. Nếu ta chưa thấy được tai hại của vật gì đó, thì ta không thé nào 
tránh được nó. 


147. Bà Có 


Phần đông đợi cho đến khi già khom, đến lúc tuổi già xế bóng mới bát đầu đến chùa hành thiền. Tại sao 
phải đợi đến lúc đó mới chịu đến chùa? Khi bạn nói với một bà cụ, "Mẹ ơi! Đi chùa với con". Bà cụ trả lời: 
"Con đi đi, ta bị lãng tai". Bạn có hiểu tôi muốn nói gì không? Khi tai bà ta còn tốt thì bà ta nghe những gì? 
Bây giờ khi trọng tuói rồi, tai bà không còn nghe rõ, đi đến chùa nghe pháp cũng không nghe được gi. 


Đừng đợi đến khi thé lực kiệt tận mới bắt đầu nghĩ đến việc thực hành giáo pháp. 
148. Người Nói Dối 


Thói quen tham lam, sân hận, si mê của chúng ta luôn luôn lừa dối chúng ta, nhưng nếu ta kiên trì tỉnh thức, 
cuối cùng ta sẽ bỏ được chúng. Y như trường hợp, có một người già thường đến và ké đi kể lại cho chúng 
ta nghe một câu chuyện xạo. Khi biết được sự thật những gì mà người ấy đã kể, chúng ta sẽ không tin tưởng 
người ấy nữa. Nhưng ta phải mát một thời gian lâu dài trước khi nhận biết điều này, bởi vì sự lừa dôi cứ 
hiện diện thường trực, không để ta có cơ hội nhìn thấy thật tướng của sự vật. 


149. Gié Rách 


Nếu chúng ta thấy mọi vật không vững bên thì giá trị của chúng sẽ mắt đi. Mọi vật đều trở thành vô nghĩa. 
Tại sao ta cứ năm giữ mọi vật mà chúng chẳng có giá trị gi. Phải xem sự vật chẳng khác nào miếng giẻ chùi 
chân. Chúng ta giữ nó chỉ để chùi chân mà thôi. Chúng ta cần phải tập dé nhìn thấy rằng mọi cảm giác đều 
có giá trị như nhau, bởi vì chúng có cùng bản chất không bền vững. 


150. Người Làm Ruộng 


Tinh tấn hành thiền liên tục không lơ là buông trôi như vài người làm ruộng biếng nhác sau đây. Lúc đầu 
họ làm rất hăng say, nhưng việc chưa xong, họ đã dừng nghỉ. Họ chẳng thèm thu thập dụng cụ, cứ bỏ 
mặc đó rồi thong dong rảo bước đi. Một thời gian sau khi đất đã khô cứng, họ nhớ lại thửa ruộng bèn trở 
lại làm thêm một ít, chăng bao lâu sau lại bỏ dở lần nữa. Làm việc như thế thì chăng bao giờ có được một 
đám ruộng màu mỡ tươi tốt. Nếu thật sự muốn tién bộ thì đừng hành thiền lơ là như những người làm ruộng 
biếng nhác này. 


151. Khách Dự Tiệc 


Người ta sống một cuộc sống mù quáng, quên rằng cái chết sẽ đến, cũng giống như những người say sưa 
chè chén ở bữa tiệc. Họ không nghĩ đến việc bài tiết về sau, cho nên họ đã chăng để ý xem nhà vệ sinh ở 
chỗ nào. Cuối cùng khi chuyện phải đến, họ không biết phải làm gì và họ sa vào một trạng thái hỗn loạn. 


152. Bàn Đạp Máy May 


Khi ngồi thiền, chúng ta chỉ cần theo dõi hơi thở. Đừng tìm cách kiểm soát điều khiển hơi thở. Nếu thúc 
bách hơi thở, có ý thở dài ra hay thở ngắn lại, thì bạn sẽ bị mát thăng bằng và tâm không được bình an thoải 
mái. Ta hãy để hơi thở diễn ra một cách điều hòa tự nhiên. Cũng giống như khi ta sử dụng bàn đạp máy 
may, ta không thể nào thúc ép nó. Ta đạp lên đạp xuống và để nó điều hòa tự nhiên, nếu thúc ép thì bàn 
máy sẽ không hoạt động trơn tru dễ dàng. Trước khi muốn may thực thụ, ta phải tập đạp máy may cho 
nhuần nhuyễn thuần thục, sau đó máy may sẽ hoạt động một cách tự nhiên. Theo dõi hơi thở cũng tương tự 
như vậy, không cần quan tâm đến hơi thở dài hay ngắn, manh hay yếu, chỉ cần ghi nhận hơi thở dé nó hoạt 
động tự nhiên và theo dõi nó. 


153. Máu Bánh Ngot 


Nếu ban vẫn còn có hanh phúc và vẫn còn có dau khó, thi bạn là người còn đói chua no. Điều đó giống nhu 
bạn đang ăn một miếng bánh mà bạn ưa thích, chưa ăn hết thì bánh đã rơi khỏi tay bạn. Bạn có cảm thấy 
tiếc miếng bánh đã mát không? Khi cảm thấy mát mát bạn sẽ cảm thấy dau khó vi thé bạn cần phải vất bỏ 
cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Thực phẩm chỉ cần cho người còn đói thôi. Đúng theo chân lý thì hạnh phúc chỉ 
là đau khổ ngụy trang dưới hình thức thật vi tế, khiến chúng ta không nhận thấy được. Nếu bạn dính mắc 
vào hạnh phúc, thì chăng khác nào dính mắc vào đau khổ, nhưng bạn không nhận ra được điều này. Bởi 
vậy hãy thận trọng: khi hạnh phúc đến thì đừng quá say sưa mà bị cuốn hút vào trong mê loạn, khi đau khó 
đến thi đừng thất vong mà bi nhận chim trong đau khó. Hãy xem hanh phúc và dau khó có giá tri ngang 
nhau. 


154. Tróng Cáy Án Trái 


Việc thực hành của chúng ta chẳng khác nào việc trồng cây ăn trái. Khi trồng cây ăn trái, muốn có trái 
nhanh người ta có thé dùng phương pháp chiết nhánh dám cành, nhưng cây chiết nhánh thì không sống lâu 
và không có sức chịu đựng tốt. Một cách khác là trồng thắng bằng hạt, trồng theo lối này thì cây có sức 
chịu đựng tốt hơn và sống lâu hơn. Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy. 


155. Tiêm Thuốc Độc 


Có hai loại dau khó, đau khó thông thường và đau khó đặc biệt. Dau khó thông thường là đau khó phát sinh 
từ các hiện tượng nhân duyên tự nhiên của các pháp. Dau khó đặc biệt là dau khó đến từ bên ngoài. Dé hiểu 
rõ sự khác nhau của hai sự đau khó này ta hãy theo dõi ví dụ sau: Giả sử bạn đau và đến gặp bác sĩ và bác 
sĩ quyết định tiêm thuốc cho bạn. Khi cây kim đâm vào da bạn, thì bạn sẽ thấy đau, đó là chuyện tự nhiên, 
khi cây kim được rút ra, bạn sẽ hết đau, và đó cũng là chuyện tự nhiên. Đây là loại đau khó thóng thuóng 
chẳng có ván đề gi cả, bởi vi mọi người đều trải qua loại đau khó này. Loai dau khó đặc biệt là loại đau khó 
phát sanh từ sự dính mắc chấp giữ một vật gì. Đau khổ đặc biệt chẳng khác nào bị tiêm một mũi thuốc độc, 
bây giờ không còn là cái đau thông thường nữa mà là cái đau dẫn đến sự chết. 


156. Cây Viết Quí Giá 


Nếu bạn không hiểu thé nào là bình an thi bạn không bao giờ tìm được an bình. Cháng han ban có một cây 
viết thật đắt giá và bạn luôn luôn dắt ở túi áo. Nhưng một hôm ban dé cây viết đâu đó mà quên mát. Lúc sờ 
tay vào chỗ thường dắt cây bút, bạn không thấy nữa. Bạn hốt hoảng vi nghĩ rằng cây viết đã mát. Bạn tiếc 
nuôi vì bạn có sự hiểu biết sai lầm. Bạn không thấy được chân tướng của sự vật nên bạn đau khó. Ban luón 
luôn bận tâm vi bị mát cây viết quí giá đó: "Tiếc quá! Ta đã bỏ ra một số tiền lớn dé mua cây viết mà bây 
giờ lại đánh mất tôi. " Nhưng rồi bạn bỗng nhớ ra, và hy vọng: "Ó! Có thé trong khi di tám ta dà bó cáy viét 
trong túi quần sau". Vào lúc bạn chợt nhớ ra được điều này, mặc dầu chưa thấy cây viết bạn đã cảm thấy 
bớt khó chịu và nhẹ nhõm. Bạn không còn băn khoăn tiếc nuối về cây viết nữa. Khi bạn đưa tay ra túi sau 
và tìm thấy cây viết ở đó thì bao nhiêu đau khổ tiếc nuối đều tiêu tan. Tâm bạn đã lừa dối bạn thật lâu, lo 
lắng băn khoăn đến từ sự si mê, không hiểu biết. Bây giờ đã thấy lại cây viết, không còn nghi ngờ, băn 
khoăn, tiếc nuối nữa. Sự bình an này có được là nhờ bạn thấy rõ nguyên nhân của vân dé, nguyên nhân 
của dau khó. Ngay sau khi bạn biết rằng cây viết còn nàm trong túi quần sau của mình thi đau khó chấm 
dứt. Biết được sự thật, biết được chân lý thì sẽ có bình an. 


157. Con Cọp Điền 


Tâm ta giống như con cọp điên bị nhốt trong chuồng, nếu không nhận được những gì nó muốn thì nó sẽ 
lông lộn gào thét. 


Phiền não của chúng ta chăng khác nào con cọp điên. Phải dùng thiền để điều phục tâm như vậy. Phải dùng 
chánh niệm, tinh tán, kiên nhẫn và chịu đựng tạo thành cái chuồng kiên có, vững chắc dé nhót con cop điên 
này lại. Và rồi chúng ta bỏ đói nó, đừng cho nó ăn những thức ăn quen thuộc mà nó thích, chẳng bao lâu 
sau nó sẽ chết. 


158. Pháp Hành Cüa Nguói Chü Nhà 


Đời sống của một cu sĩ thật khó khăn mà cũng thật dé dàng. Dễ dàng để hiểu cách sống tốt đẹp, nhưng khó 
khăn dé áp dụng cách sống tốt đẹp này. Cháng khác nào ban dang cầm một hòn than nóng đỏ trên tay và 
than phiền răng hòn than quá nóng. Thấy thé, tôi bảo bạn vất hòn than nóng đi, nhưng bạn không chịu bỏ 
và trả lời răng: tôi chỉ muôn nó trở nên lạnh kia. Vậy thì hoặc là bạn phải vật bỏ, hoặc là bạn cần phải kiên 
nhãn chịu đựng. Phải thật hết sức kiên nhẫn chịu đựng mới được. Bạn hỏi làm thé nào tôi có thể vất bỏ 
gia dinh được? Chỉ cần vất bỏ phần dính mắc trong tâm ban thôi. Bạn phải lo cho gia đình, nhung đừng dé 
tâm dính mắc vào gia đình. Dĩ nhiên bạn phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Như con gà đẻ trứng, 
bạn phải ấp cho đến khi trứng nở. Chỉ thế thôi, đừng dính mắc vào danh từ "gia đình". Nghĩ như vậy sẽ tạo 
thêm một sự đau khó khác. Đừng nghĩ rằng ban sẽ hạnh phúc khi sống một mình, cũng đừng nghĩ răng bạn 
sẽ hạnh phúc khi sống chung với người khác. Hãy sông với giáo pháp và tìm hạnh phúc thật sự trong giáo 
pháp. 


159. Con Khi 


Tâm không được kiểm soát thì cháng khác nào như một con khi nhảy nhót vô ý thức. Nó chay lên lầu thấy 
chán rồi lại chạy xuống lầu, mệt mỏi, đi xem chớp bóng, lại chán nữa, đi ăn, cũng chán nữa. Những 
hành động này được điều khiến bởi những hình thức khác nhau của chán ghét và sợ hãi. Bạn hãy học cách 
kiểm soát tâm. Hãy nhìn bản chát thật sự của tâm: vô thường, bát toai nguyện và trống rỗng. Phải học cách 
làm chủ nó. Nếu cân thì xích nó lại. Hãy dé nó tự làm cho nó mệt nhoài rồi chết. Thé là bạn có con khi chết. 
Hãy dé cho khi chết thói rita ra, bạn sẽ có xương khi. Cuối cùng bạn sẽ đạt được bình an thật sự. Đừng lo 
cho khỉ nữa, mà hãy lo cho chân lý của đời sống. 


160. Sông Và Suối 


Bước vào dòng suối của giáo pháp thì chúng ta với giáo pháp là một. Mặc dầu đến từ nhiều nơi khác nhau 
nhưng chúng ta hài hòa tương hợp với nhau. Giống nhu sông, suối cháy ra biển, một khi đã vào bién cả thì 
có cùng hương vị và màu sắc như nhau. 


161. Sợi Thừng 


Cố gắng chấm dứt đau khổ mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân của đau khó thì chăng khác nào có găng 
kéo một đầu dây thừng, trong khi đầu kia thì bị cột chặt vào một nơi nào đó. Bạn kéo đầu dây này trong 
khi đầu dây kia bị dính chặt thì sẽ không thé nào kéo được sợi dây. Muốn kéo sợi dây, bạn phải tìm hiểu 
nguyên nhân tại sao bạn không rút được sợi dây, chắc chắn là đầu dây kia bị mắc kẹt ở đâu đó nên không 
thé kéo ra được. Khi đến ngay chỗ đầu dây đó, bạn sẽ thấy đực sự thật. À! Té ra có một gút thắt ở đây. Bạn 
mở gút thắt ra và rút được sợi dây dé dàng. 


162. Cát Và Muối 


Vì dính mắc những gì người ta kỳ vọng và đặt định từ trước, nên nhiều vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu nhìn một 
cách tinh tế và chân xác thì chàng có vật gì hiện hữu cả. Nhà cửa chúng ta, gia đình chúng ta, tiền bạc chúng 
ta chỉ là những danh từ chế định mà ta đã gán cho nó. Dưới ánh sáng giáo pháp, chúng không phải là của 
ta. Ngay thân thể này cũng không thực sự là của ta, dầu cho ta không tin như thế, nó cũng không thê trở 
thành của ta được. Chẳng khác nào khi ta bốc một nắm cát rồi cùng đồng ý gọi nó là muối. Gọi như thé thi 
cát có thé trở thành muỗi được không? Được chứ, nhưng đó chỉ là sự thay tên đôi họ, chứ làm thế nào để 
cát trở nên mặn như muối được. Bạn không thé dùng cát này dé nấu ăn thay muối, bởi vi dù có đặt tên gì đi 
nữa thì cát vẫn là cát thôi. 


163. Học Trò 
Thực hành giáo pháp cũng như trò học viết chữ. Lúc mới tập viết, đứa trẻ không thể nào viết ngay hàng 


thắng lỗi được. Chữ viết méo mó siêu vẹo. Nhưng dần dần qua nhiều lần thực tập, đứa trẻ sẽ viết khá hơn. 
Việc thực hành giáo pháp cũng như vậy. Lúc đâu bạn rât lúng túng, có lúc tâm an tịnh, có lúc tâm dao động. 


Ban khóng biét gi là gi cà. Nhiéu nguói cám tháy chán nản. Nhung đừng lo lắng, đừng thất vọng. Hãy tiếp 
tục cô găng tinh tấn như trẻ em tập viết càng ngày càng viết đẹp ra. Từ chỗ viết cong queo xấu xí cho đến 
khi viết được chữ đẹp, tất cả đều phải trải qua một thời gian thực hành. 


164. Mương Thoát Nước 


Khi làm một cái đập nước bạn phải xây một ống thoát nước. Dé rồi khi nước dâng lên quá cao thì nước có 
thê thoát đi một cách an toàn thông qua ống này. Khi nước đầy ngang miệng đập, thì ống thoát nước được 
mở ra. Bạn phải có một cái van an toàn như vậy. Hiểu biết vô thường là cái van an toàn của các bậc giác 
ngộ. Nếu bạn cũng có cái van như vậy thì bạn sẽ được bình an tự tại. 


165. Mảng Chai Trong Chân 


Đức Phát dạy chúng ta phải dùng trí tuệ dé làm phương tiện thoát ra khói sự đau khó. Cháng hạn bạn bị 
một cái mảnh chai găm vào chân. Thỉnh thoảng khi bạn bước lên vật gì cứng thì vật cứng ép vào mảnh chai 
khiến mảnh chai đâm sâu vào chân bạn làm cho bạn nhức nhối. Bạn bèn sờ nắn khắp chân nhưng cháng 
tìm ra gì cả. Bạn nhún vai rồi tiếp tục đi. Nhưng sau đó khi đạp nhằm vật cứng nữa và bạn lại đau trở lại. 
Điều đó xảy ra nhiều lần, vậy cái gì làm cho bạn đau ở đây? Nguyên nhân là cái mảnh chai nằm trong chân 
bạn. Mỗi khi chân đau, bạn lại lấy tay SỜ nắn quanh đó, nhưng bạn chẳng tìm thấy gì nên bạn bỏ qua. Cứ 
bị đau mãi như vậy, khiến bạn có ý muốn lấy miêng mảnh chai ra. Cương quyết lây nó ra bởi vì nó làm 
bạn đau. Sự tỉnh tân trong việc hành thiền cũng giống như vậy. Bất kỳ chỗ nào đau, chỗ nào khó chịu, thì 
bạn phải quán sát và truy tầm. Chúng ta phải đương đầu với vấn đề, chứ không phải chỉ nhún vai là đủ, 
nghĩa là phải lấy cái mảnh chai ra khói chán bạn. Chỗ nào tâm bạn bị bé tắc, bạn phải ghi nhận. Khi nhìn 
vào bên trong nó, ban sẽ hiểu nó, thấy rõ nó và chứng nghiệm được bản chất của nó. 


166. Con Ngựa Bát Kham 


Tâm giống như một con ngựa bát kham, rất khó huấn luyện. Bạn phải làm gi khi bạn có một con ngựa 
chứng như vậy? Hãy cho nó nhin đói một lát, nó sẽ đên gân ban hơn. Khi nó đã biét nghe lời bạn hãy cho 
nó ăn một chút. Chúng ta phái huân luyện tâm như vậy. Với chánh tinh tân, chúng ta có thê đạt được trí tuệ. 


167. Gốc Cây 


Bạn phải tìm hiểu nguyên nhân cội nguồn của sự vật. Chẳng hạn bạn đang đi và vấp. phải một gốc cây nhỏ. 

Bạn bèn láy dao chát nó di, nhung nó lai moc tró lai và ban lai dẫm lên góc cây ấy lần nữa. Ban lại tiếp tục 
chặt và gôc cây lại tiếp tục mọc lên. Cách tốt nhứt là bạn phải kiếm một cái xe kéo để bứng tận gốc nó lên. 
Nhung bạn phải làm ngay, đừng lần lira hen nay, hẹn mai. Điều đó giống như bạn nhủ thầm "Hôm nay ta 
nên đi chăng? Có nén đi không? Hay dé ngày mai hãy di". Qua đến ngày mai, bạn lại tự hỏi "Có nên đi hay 
là không đi?" Và bạn cứ tiếp tục tự hẹn ngày này qua ngày khác mà chẳng đi đâu cả cho đến ngày bạn chết. 
Bạn chỉ cần quyết định "Đi ", vậy là đủ. 


168. Thức Án Tráng Miệng 


Thực hành là trực tiếp quan sát tâm. Đó chính là trí tuệ. Khi bạn đã xem xét và hiểu biết tâm mình thì bạn 
sẽ có đủ trí tuệ dé han ché sự dinh tâm, cũng như có đủ trí tuệ để bớt lệ thuộc vào sách vở. Nếu bạn đã thực 
hành thuần thục và không còn dính mắc, lệ thuộc vào bát cứ cái gì, lúc bấy giờ bạn hãy trở về với sách vở. 
Sách vở lúc bấy giờ cũng giống như đồ ăn tráng miệng, chúng giúp bạn chỉ: dẫn kẻ khác. Hoặc bạn cũng có 
thé trở về với thiền văng lặng, vì bây giờ bạn đã có trí tuệ là không dính mắc vào bát cứ cái gì. 


169. Quả Xoài Ngọt 
Giáo pháp nằm ngay trong tâm bạn chứ không phải trong rừng. Đừng nghe ai mà hãy lắng nghe tâm mình. 


Bạn chăng cần phải đi nơi nào dé tìm kiếm giáo pháp. Giáo pháp nằm ngay trong tâm bạn, cũng giống như 
trái xoài ngọt đã nắm sẵn trong trái xoài xanh. 


170. Quà Du Dü Ngot 


Néu biét sir dung phiền não một cách khôn khéo thì sẽ mang lại nhiều ích lợi. Cũng giống như dùng phân 
gà và phân trâu dé bón cho cây đu du. Phân thì thật do dáy, nhung khi cây trổ quả thì trái đu đủ thật ngon 
ngọt. Bất cứ lúc nào phiền não xuất hiện, như sự nghi ngờ chẳng hạn, thì hãy nhìn vào nó, quán sát, theo 
dõi ngay tại đó. Điều này sẽ giúp cho sự thực hành của bạn phát triển và kết trái ngon ngọt. 


171. Máy Ghi Âm 


Nếu việc nghe giáo pháp giüp cho ban duoc binh an tinh láng, thé là đủ rồi. Bạn cháng cần phải có gắng 
nhớ bài pháp làm gi. Có thé một số các bạn không tin điều này, nhưng nếu tâm bạn bình an tĩnh lặng nghe 
những gi đang nói và dé nó trôi qua trong khi liên tục quán sát, thì bạn đã làm việc như một chiếc máy thu 
âm rồi. Một thời gian sau, mỗi khi bạn bật máy lên, tất cả đều được ghi lại đầy đủ. Đừng sợ rằng chỉ ngồi 
nghe một cách chánh nệm để mọi sự việc trôi qua với tâm bình an tĩnh lặng thì chẳng duoc gi cả. Bói vì 
ngay khi ban bát máy thu âm lên thì tất cà đều năm ở đó. 


172. Võ Sĩ Và Người Ăn Trộm 


Người có tri kiến sai lầm về việc hành thiền cũng giống như một người ăn trộm mướn luật sư cứu anh ta 
khi bị bắt quả tang. Nhưng sau đó lại tiếp tục tái phạm lần nữa. Hoặc giống như người võ sĩ sau khi 
thượng đài bị nhiều vết thương, chữa trị vết thương xong lại đi đấu võ lần nữa và lại mang thương tích. 
Mặc dầu cứ mỗi lần đấu võ là mỗi làn bi thương, anh võ sĩ vẫn cứ muốn thượng đài. 


Mục đích của việc hành thiền không phải chỉ để tạo được một ít yên tĩnh trong một thời gian ngắn, tạm thời 
chấm dứt mọi đau khó, khó khăn, nhưng là dé nhó tận góc rễ nguyên nhân đã khiến chúng ta bát an. 


173. Trộm Và Kẻ Giết Người 


Nếu đời sống thế tục thuận lợi cho việc hành thiền thì Đức Phật đâu có khuyên khích chúng ta đi tu làm gi 
Thân và tâm chúng ta như những băng đảng cướp của, giết người. Chúng luôn luôn kéo chúng ta đến hàm 
lửa tham lam, sân hận, si mê. Đời sóng thé tuc có rất nhiều khó khăn trở ngại. Ngũ dục luôn luôn lôi cuốn. 
Chúng mời gọi ta đến căn nhà á ái dục với một giọng nói ngọt ngào thân thiện, "Đến đây, hãy đến đây người 
bạn thân mến" và khi bạn đến gần thì cửa mở và súng nó. 


174. Tám Lưới Cá Cháng Chit 


Hãy hiểu và theo dói tâm. Tâm trong sáng nhung nó bi ô nhiễm, bi nhuóm màu vi tinh cám, vi cám xüc. 
Hày huán luyén tám thé nào dé tâm trở thành một mang lưới dày chặt, rắn chắc, tóm gọn mọi cảm xúc, cảm 
giác rồi quán sát xem xét chúng cán thận trước khi phản ứng. 


175. Rễ Cây 


Chúng ta hãy lấy ví dụ về một cội cây dé hiểu rõ sự bảo vệ và duy trì Phật Pháp bằng cách hành thiền. Cây 
gồm có rễ, thân, cành và lá. Các bộ phận lá, thân, cành đều tùy thuộc vào rễ bởi vi ré đã hút chát bó, 
chuyền đến các cơ phận trên. Cây nhờ rê dé duy tri su sóng. Chúng ta cũng vậy, hành động và lời nói của 
ta là thân, lá, cành, và tâm là rễ. Ré hấp thụ chát bó dé nuôi dưỡng toàn thể thân cây, giúp cho cây dom hoa, 
kết trái. 


Hành thiền là luyện tâm trong sạch, là giúp cho rễ trí tuệ tăng trưởng để nuôi cho cành lá thân khẩu. Tâm 
tôt hay xâu, có chánh kiên hay tà kiên, đêu thê hiện qua lời nói và hành động. Bởi thê, việc bảo vệ và duy 


trì Phật giáo bằng cách thực hành giáo pháp thật vô cùng quan trọng. 


176. Hướng Về Phía Ánh Sáng 


Có ai có thé điều khiển cây mọc khác di cái lối mọc tự nhiên của nó không? Cây không thể chuyện trò, 
không thể chạy đây, chạy đó, nhưng nó có thé mọc theo đường lối riêng của nó dé tránh các chướng ngại. 
Khi gặp chỗ hiểm hóc khó tăng trưởng, nó bèn vươn ra ngoài dé nhận ánh sáng. Theo bản chất, cây chăng 
biết gi cá. Nó chỉ sinh hoạt theo định luật của thiên nhiên, nhung nó lai biết cách mọc thé nào dé tránh khỏi 
nguy hiểm, nó biết vươn đến chỗ thích hợp cho sự tăng trưởng của nó. Chúng ta nên học theo cách sinh 
hoạt của cây. Nếu chúng ta muốn chữa trị đau khó và nêu yêu hay ghét cũng đều là đau khó, thi chüng ta 
phái tim cách tránh xa chüng, đừng thân thiện, gần gũi, gắn bó với chúng. Khi hướng về với Đức Phật 
thi đau khó sẽ giảm bớt và cuối cùng sẽ bị tận diệt hoàn toàn. 


177. Hư Ngụy 


Người thé tục thường nói những điều hư ngụy, dối trá. Chẳng hạn, ban tinh cờ gặp trên xe lửa một người 
bạn mà từ lâu bạn không liên lạc, bạn liền nói với nguói áy "Tôi rất mừng được gặp ban ở đây, tôi vừa dinh 
đi tìm gặp bạn đấy. Sao, độ rày thế nào?". Thực ra thì không phải vậy. Bạn chăng hề nghĩ đến anh ta bao 
giờ, nhưng trong lúc vui miệng và quen miệng, bạn thốt ra như thé thôi, chỉ dé xã giao, cho có, vậy thôi. 

Thé nhưng, như vậy là bạn đã nói điều hư ngụy hay nói dối rồi đấy. Lời nói không thật phát xuất từ sự vô 
tâm, vô tình của bạn, nhưng nó là hình thức vi tế của sự dối trá và thông thường, người ta hay quen miệng 
nói như vậy. Đó cũng là một loại phiền não cần phải tập vứt bỏ. 


178. Dây Leo 


Một đứa trẻ lớn lên chăng khác nào một dây leo đang mọc. Dây leo mọc lớn lên và tựa vào một cây khác 
gần đó. Dây leo không tự tạo được hinh dáng của riêng minh. Nó dựa vào một cây khác dé tạo nên hinh 
dáng cho mình. Nếu nó dựa vào cây mọc thắng đứng thì dây leo cũng mọc thắng đứng. Nếu nó dựa vào cây 
có hình dáng cong queo thì dây leo cũng mang hình dáng cong queo. 


Cần phải hiểu kỹ rằng trẻ con chịu ảnh hưởng bởi hành động và cử chỉ mà bạn làm chứ không phải vào lời 
nói mà bạn dạy. Do đó, việc tu hành của bạn không phải chỉ đem lại lợi ích cho chính bạn mà còn đem lại 
lợi ích cho con em bạn và cho những người quanh bạn nữa. 


179. Chim Kên Kên 


Nhiều người có trình độ dai học, có bằng cấp tốt nghiệp và thành công trên đường đời, nhưng vẫn cảm thấy 
cuộc sống của họ thiếu thốn. Dầu cho có tư tưởng cao xa hay thông minh hoạt bát đến đâu đi nữa, tâm họ 
cũng chứa đầy những vô dụng và hoài nghi. Cũng giống như loài chim kên kên, chúng bay cao đây nhưng 
chúng ăn những gì? 


180. Con Trâu 


Tư tưởng của chúng ta tùy thuộc vào pháp tràn và bi pháp trần lôi kéo đến bát kỳ nơi nào mà chúng thích. 
Thật ra chẳng có pháp trần hay đối tượng giác quan nào có bản chất thật sự. Chúng đều là vô thường, khổ 
và trống không. Khi pháp trần khởi lên, hãy quán sát và theo dõi xem chúng dang làm gi. Theo dói tâm 
chẳng khác nào chăn một con trâu trên đồng. Người chăn trâu thả cho trâu đi lại tự nhiên, nhưng luôn 
luôn dé ý canh chừng. Nếu trâu đi gần đến ruộng lúa, người chăn trâu sẽ quát lên một tiếng, thế là trâu sẽ 
thụt lùi lai ngay. Nếu trâu không nghe lời, người chăn trâu sẽ quất cho nó vài roi. Người chăn trâu không 
được lơ là bất cân, không được ngủ quên. Nếu y tham ngủ thì lúc thức dậy, lúa đã bị trâu ăn sạch. Tâm 
chẳng khác nào con trâu và lúa là các pháp trần. Người giác tinh là chủ nhân. Khi nhìn vào tâm, người giác 
tỉnh hiểu biết mọi sự. Họ biết rõ lúc tâm chiều theo pháp trần thì tâm sẽ như thế nào, và khi tâm không bị 
pháp trần chỉ phối, nó sẽ như thé nào? Quan sát và biết được tâm nhu vậy, trí tuệ sẽ phát sinh. Khi tâm gặp 
pháp trần, nó sẽ giữ chặt pháp trần đó như con trâu gặp lúa là ăn ngay. Bởi vây, bất kỳ tâm đi đâu đều phải 
quan sát theo dõi nó. Khi tâm đến gần "ruộng lúa" pháp trần, hãy la nó ngay. Nếu nó không nghe, hãy quất 
cho nó vài roi. 


181. Giéng Nước Và Vườn Cây Ăn Trái 


Muốn tìm bình an trong thé gian này, ban cần phải có nhiều nỗ lực. Cháng khác nào việc đào giếng dé lây 
nước. Nước chảy ngầm dưới đất, nhưng bạn phải đào giếng mới lấy được. Hoặc như bạn đã có sẵn một 
vườn cây ăn trái, trái chín đầy cành, nhưng bạn phải hái mới được. Trái cây không thể tự động rơi vào 
miệng bạn 


182. Khúc Gỗ 


Chúng ta không thé nào tách rời thiền định và thiền minh sát. Muốn quán sát phải có sự định tâm, và 
muốn định tâm cần phải có sự quán sát dé hiểu rõ tâm. Muốn tách rời thiền định và thiền quán thì chẳng 
khác nào cầm ở giữa khúc gỗ nâng lên và chỉ muốn một đầu được nhắc lên thôi. Khi nhắc khúc gỗ lên thì 
cả hai đầu đều được nâng lên cùng một lúc. Ta không thé tách rời hai đầu khúc gỗ được. Trong việc hành 
thiền cũng vậy, bạn chẳng cần phải phân biệt đâu là thiền định và đâu là thiền quán, chỉ cần biết đây là sự 
thực hành pháp bảo, thế là đủ. 


183. Lạc Hướng 


Nếu bạn không hiểu rõ chân lý của sự khó và phuong cách thoát khói khó đau, thì bạn không thé nào 
có được Bát Chánh Đạo. Chánh đạo sẽ trở thành tà đạo: tà ngữ, tà nghiệp, tà dinh, v.v... Cũng giống nhu 
bạn muốn đi đến một ngôi làng nào đó. Bạn đi sai đường nhưng cảm thấy thoải mái, vì cảm thây thoải mái 
nên bạn tiếp tục đi, nhưng kết quả là bạn sẽ không bao giờ đến được nơi mình muốn. Vì vậy, dù đường đi 
có thoải mái, thuận tiện cho bạn cách máy di nữa, ban cũng sẽ không đến được nơi mình muốn đến. 


Kết 


Chỉ cần một ít trí tuệ trực giác, chúng ta có thê thấy rõ thế gian pháp. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng răng tất cả 
moi chuyện trên cõi đời này đều là thày của chúng ta. Cây và dây leo, chẳng hạn, có thé cho ta thấy rõ chân 
lý của sự vật. Khi đã có trí tuệ thì chăng cần phải học hỏi ai và chăng cần phải học hỏi gì nữa, chỉ cần học 
hỏi ở thiên nhiên cũng đủ dé ta giác ngộ. 


